TRẤN THỜI 





HOẠT ĐỘNG THANH THIẾU NIÊN 


NT 52/1021 








s 






M 





ghi 


„` 
r 4 
“Ñ 








Nhìn lên 
những chòm sao 


htfp://tieulun.hopto.org 


BIỂU GHIBIÊNMỤC TRƯỚC XUẤT BẢN ĐƯỢCTHỤC HIỆN BỞI THƯ VIỆN KHTHTP.HCM 


Trân Thời 
Nhìn lên những chòm sao (phiên bản mới) / Trần Thời. - T.P. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2008. 
171tr. : minh họa ; l9cm. - (Kỹ năng hoạt động thanh thiếu niên) 
1. Sao (Thiên văn học). 2. Thiên vănhọc. I.Ts. 


523.8 -- dc 22 
T772-T45 


http://tieulun.hopto.org 


TỦ SÁCH KỸ NĂNG HOẠT ĐỘNG THANH THIẾU NIÊN 
* Trần Thời % 


Nhìn lên 
những chòm sao 


PHIÊN BẢN MỚI 


NHÀ XUẤT BẢN TRẺ 


htfp://tieulun.hopto.org 


http://tieulun.hopto.org 


LỜI NÓI ĐẦU 


2 
G nước có ngành khoa học không gian tiến bộ trên thế giới 


thì bộ môn Thiên Văn học được đưa vào chính khóa trong 
các trường phổ thông. Môn học này có sức lôi cuốn các em học 
sinh một cách đặc biệt, vì sự hấp dẫn của nó. Ở đây, các em còn 
được thực hành quan sát ở những kính thiên văn hiện đại cùng 
với những mô hình y như thật để dễ hình dung. 
Theo thống kê của các nhà nghiên cứu về tuổi thọ của loài người 
trên thế giới, thì các nhà Thiên Văn học thường có tuổi thọ cao 
hơn nhiều so với các ngành khoa học khác. Kết luận đó có lẽ 
cũng hoàn toàn thuyết phục, bởi vì, hình như một khi con người 
đêm đêm nhìn lên bầu trời đầy sao, thấy vũ trụ mênh mông vô 
tận, lòng người bình thản lại, không còn háo thắng đua tranh. 
Con người cảm nhận được sự nhỏ nhoi của mình, do đó gạt bỏ 
những mối ưu tư và sống lâu hơn. 
Có một nhà hiền triết đã nói rằng, con người sở dĩ văn minh được 
là vì họ đã biết ngước nhìn lên bầu trời thăm thắm. 
Trong phạm vi hạn hẹp của quyển sách nhỏ này, chúng tôi chỉ 
đề cập đến sự hiện diện của các chòm sao trên bầu trời. Hầu qua 
đó, chúng ta sẽ được tự trang bị thêm cho kiến thức cuộc sống 
một hiểu biết sơ đẳng nhất về vũ trụ. Chắc chắn nó sẽ giúp ích 
ít nhiều cho các bạn trẻ thích tìm hiểu, thám hiểm... 
Càng tìm tòi, chúng ta sẽ càng thấy say mê. Nào, bây giờ mời 
các bạn hãy mở sách ra. Chúng ta cùng xem nhé! 

TRẦN THỜI 


Nhìn lên những chòm sao % 5 


htfp://tieulun.hopto.org 


ưa kia, lâu lắm rồi, con người đã nhìn lên bầu trời và tìm hiểu 
Xa Trước hết, các nhà nghiên cứu nhận biết được ánh sáng, 
màu sắc của từng ngôi sao. Càng về sau này, khoa học càng 
tiến bộ, người ta còn đo được trọng lượng và sự chuyển động 
của nó trong không gian nữa. 

Và để dễ nhớ, các nhà Thiên văn đã tập hợp từng nhóm sao 
lại để phân chia thành từng chòm. Mỗi chòm sao có hình tượng 
và sự tích khác nhau. Các hình tượng và sự tích ấy được các nhà 
thiên văn dựa trên cơ sở các truyền thuyết, truyện cổ hay các 
truyện thần thoại Hy Lạp và La Mã. 

Ở phương Đông thì có lối nhận diện sao khác hẳn phương 
Tây, ngay cả tên gọi cũng khác. Ở trong sách này, chúng tôi 
chỉ giới thiệu những tên gọi Đông phương mang tính chất tham 
khảo. Chủ yếu, chúng tôi chỉ cung cấp cho các bạn những tên 
gọi chung đã được thống nhất trên toàn thế giới. 





6 * Trần Thời 


http://tieulun.hopto.org 


Sơ nét về những ký hiệu 
dùng cho những chòm sao 


Những vì sao sáng rõ thì đều có tên riêng của nó, thường là 
tên Ả Rập và được đặt tên theo thứ tự bằng mẫu tự Hy Lạp. Thí 
dụ: œ Scorpii (œ Bò Cạp) là ngôi sao sáng nhất trong chòm BÒ 
CẠP và B Cygni (ðB Thiên Nga) là ngôi sao sáng nhất trong chòm 
THIÊN NGA. 

Các nhà thiên văn học trên thế giới đã thống nhất chia độ sáng 
của các ngôi sao thành 6 cấp độ để dễ phân biệt. Các ký hiệu cho 
các ngôi sao (được dùng trong bản đồ của sách này) như sau: 


Sao cấp l x sáng nhất (đơn vị < 1,5) 

Sao cấp lI * sáng nhì (từ 1,5-2,5) 

Sao cấp lll ®© sáng ba (từ 2,5-3,5) 

Sao cấp IV @ sóng tư (từ 3,5-4,5) 

Sao cấpV sáng năm (> 4,5) 

Sao cấp VI „®% yếu nhất (thường là từng chùm hay tinh vân) 


Với mắt thường, ta có thể đếm được 20 sao cấp l, 46 sao cấp 
ll, 134 sao cấp II, 458 sao cấp IV, 1.476 sao cấp V và 4.840 
sao cấp VI. Như vậy, nếu có đôi mắt tốt, ta có thể thấy khoảng 
hơn 7.000 ngôi sao nằm rải rác trên bầu trời. 

Để xác định vị trí của các chòm sao cho chính xác, ta phải 
biết vị trí những ngôi sao thay đối từng đêm, từng mùa như thế 


Nhìn lên những chòm sao 7 


htfp://tieulun.hopto.org 


nào so với bầu trời? Cần nhớ rằng tất cả các sao đều xuất hiện 
sớm hơn 4 phút mỗi đêm tại ngay vị trí cũ. Như vậy, có nghĩa là 
các chòm sao sẽ xuất hiện sớm hơn 2 giờ mỗi tháng. 

Vào thế kỷ thứ 17, ông Johannes Bayer - một nhà thiên văn 
người Đức —- đã nghĩ ra một cách đặt tên cho các ngôi sao theo 
thứ tự từ sáng nhất cho đến mờ dần. Thứ tự này ứng với thứ tự 
của bảng mẫu tự Alpha của Hy Lạp. 

Mời các bạn xem bảng Mẫu tự Hy Lạp ở trang bên để biết 
số thứ tự độ sáng của các ngôi sao trong cùng một chòm sao. 


8 * Trần Thời 


htfp://tieulun.hopto.org 


Mẫu tự Hy Lạp 
















































































STT | KÝ HIỆU ĐỌC LÀ PHIÊN ÂM VIỆT NGỮ 
1 œ Alpha An-pha 
2 B Beta Bê-ta 
3 Y Gamma Gam-ma 
4 õ Delta Đen-ta 
5 E Epsilon Ép-si-lon 
6 lá Zéta Dê-ta 
Ỹ 'Ị Éta Ê-+ta 
8 0 Thèta Tê-ta 
9 4 lota Lô-ta 
10 K Kappa Kap-pa 
11 ^ Lambda Lam-bơ-đa 
12 ụ Mu Muy 
lỆc) v Nu Nuy 
14 Ệ Xi Xi 
15 o Omicron Ô-mi-cờrôn 
16 T Pi Pi 
17 Ð Rho Rô 
18 Ơ Sigma Xích-ma 
19 + Tau Tô 
20 9 Upsilon Úp-silon 
21 Q$ Phi Phi 
22 X Khi Khi 
23 œ Psi Pơ-si 
24 œ Omega Ô-mê-ga 














Nhìn lên những chòm sao % 9 


htfp://tieulun.hopto.org 





NHỮNG CHÒM SAO XOAY QUANH 
Cực Bắc 


Nếu tính từ vĩ độ khoảng từ 50°B đến 900B, ta sẽ thấy một 

ố chòm sao nổi tiếng xoay xung quanh Cực Bắc của bầu trời. 
Những chòm sao ấy là: GẤU LỚN, GẤU NHỎ, THIÊN LONG, HOÀNG 
HẬU, ÔNG VUA, HƯƠU CAO CỔ. 





CHÒM SAO GẤU LỚN (ĐẠI HÙNG) 


Là một chòm sao quen thuộc nhất trên bầu trời vào ban đêm. 
Chòm sao này có nhiều chức năng rất đặc biệt. Các nhà thiên 
văn rất thích thú khi nghiên cứu về nó. Nó còn là người bạn đồng 
hành thật đắc lực để đưa đường dẫn lối cho những thủy thủ lênh 
đênh trên đại dương và những lữ hành đang lạc hướng trong rừng 
sâu. Có thể nói, chòm GẤU LỚN là một cây thước đo chuẩn mực 
nhất trên bầu trời, nó có tác dụng: 


2 Làm căn cứ tìm các chòm sao khác. 
« Kiểm tra thị giác. 

e Xác định phương hướng. 

« Tính thời gian. 

« Xác định tọa độ. 


Chòm GẤU LỚN bao gồm 7 ngôi sao có hình dạng giống như 
một cái xoong lớn úp chụp xuống (cũng giống như một cái gáo 
múc nước). Trong đó, có 4 sao tạo thành 1 tứ giác giống như 
hình thang gọi là thân xoong và 3 sao còn lại tượng trưng cho 
Cán xoong. 

Chòm sao GẤU LỚN còn mang nhiều tên gọi khác nữa như: 
Arctos Major (Ác-tô Mê-do), Fera-Major (Phê-ra), Helix (Hê-ítx), 
Septem Triones (Sép-tem Tri-ôn-nétx) nghĩa là Bảy con bò đực, 
do đó mới có từ Septertrion là Phương Bắc vì nó xoay quanh Bắc 
Cực của Thiên Cầu. Tín đồ đạo Thiên Chúa còn gọi đó là Chiếc 
xe hàng của David, vì họ cho thân xoong là thùng xe, còn cán 
xoong là gọng xe. Người Ả Rập gọi là Aldebb ALakbar (An-đép 
An-ắc-cơ-ba+ro). 


Nhìn lên những chòm sao ® 11 


htfp://tieulun.hopto.org 












GẤU LỚN DƯ H9.)01...106..2.... TÊN CỦA 

l0) .+.).\/P.N|9).4 7 NGÔI SAO 
NỔI TIẾNG 
60°_ „M.101 TỊ = Alkaid 

„“ É =Alcor/Mizar 
£ =Alioth 

Ò =Megrez 

TY =Phecda 

B = Merak 
Œ = Dubhe 


Hình: GẤU LỚN (Ursa Major) 


Bốn ngôi sao thân xoong là œ (Alpha), B (Beta), y (Gamma) và ö 
(Delta). Ba ngôi sao cán xoong là e (Epsilon), € (Zéta) và n (Éta). 

Nếu kéo dài đường thân xoong ngoài cùng (đoạn nối 2 sao B 
tới œ) chừng 5 lần thì tới sao Polaris (sao Bắc Cực). Nếu đo một 
cách chính xác thì khoảng cách từ B tới œ là 69, còn khoảng cách 
từ chúng đến sao Bắc Cực là 279 (tức là khoảng gần 5 lần). Sao 
Bắc Cực là sao cuối cùng của chòm GẤU NHỎ (giống như chiếc 
xoong nhỏ). GẤU LỚN mọc từ chập tối đầu mùa Hạ, xuất hiện suốt 
đêm trong tháng 4, tháng 5 và mọc vào ban sáng mùa Đông. 


12 * Trần Thời 












GÂU LỚN £ TÊN CỦA 
J0.) P.9 (9) .4 7 NGÔI SAO 
NÓI THNG 
60°_ „M.101 TỊ = Alkaid 
of „ É =Alcor/Mizar 
Ẹ =Alioth 

Ò =Megrez 

Ý =Phecda 

B =Meruk 
Œ = Dubhe 


Hình: Sự tương quan giữa GẤU LỚN và GẤU NHỎ. 


Thực ra, bảy ngôi sao trong chòm GẤU LỚN đều có tên riêng 
theo tiếng Ả Rập: œ là Dubhe (Đớphi), Ð là Mérak (Mê-+rắc), y là 
Phecda (Phếch-đa), ö là Mégrez (Mê-gơrếch), e là Alioh (A-l-ốt), 
£ là Alcor (An-cø) và n\ là Alkaid (An-ka-it). (Sao Alkaid còn có tên 
khác là Benetnas). 

Ở ngôi sao É (Zéta) còn có một ngôi sao nhỏ tên là Mizar 
(Mi-da-ơ) nếu nhìn kỹ thì nó là một ngôi sao kép. Ngôi sao nằm 
bên cạnh nó rất mờ (độ sáng cấp 4). Xưa kia, các người phụ 
nữ ở các bộ lạc da đỏ Châu Mỹ thường dùng ngôi sao kép này 
để kiểm tra thị lực của trẻ con, xem mắt của chúng có còn tinh 
tường hay không? 


Nhìn lên những chòm sao 13 


htfp://tieulun.hopto.org 


?1202117.1)) 


E 
AiotiÊ 





Hình: Tên của 7 ngôi sao trong chòm GẤU LỚN. 


Khi quan sát khu vực của chòm GẤU LỚN, ta sẽ thấy một Thiên 
Hà mang tên M.819) rất gần gũi với chúng ta và một Tinh vân 
hành tinh M.97 ở khoảng giữa hai ngôi sao B và +. 

Theo Thần thoại Hy Lạp kể lại: Vua của các thần trên Thiên 
đình là Đấng Phụ Vương Zeus (Dớt) tối cao, mặc dù đã có vợ 
nhưng vẫn yêu tha thiết nữ thân Callisto (Cômlítx-tô) xinh đẹp. 
Điều đó không thể nào tránh khỏi sự thịnh nộ vì ghen tuông của 


1 Các Thiên Hà được ký hiệu bằng chữ cái của Tên mục lục Thiên Hà và 
số thứ tự trong mục lục đó. Ở đây, Thiên Hà trong chòm ĐẠI HÙNG theo 
mục lục Messiere (1784) có số thứ tự là 81. Nên ký hiệu là M.81. 


14 * Trần Thời 


nữ thần Héra (vợ của Zeus). Cho nên, để cứu tình nhân khỏi sự 
tức giận ấy, Zeus đã biến Callisto thành một con gấu, và vẫn 
tiếp diễn mối tình vụng trộm của mình. Hai người ăn ở bí mật với 
nhau và sau đó Callisto đã hạ sanh một đứa con trai tên là Arcas 
(Ac-cátx). Trớ trêu thay, Arcas một hôm vào rừng đi săn, đã bắn 
nhầm vào con gấu mà chàng không hề hay biết rằng đó chính là 
mẹ ruột của mình (chắc chắn là do âm mưu thâm độc của Héra 
xui khiến). May sao, con gấu chỉ bị thương nặng chứ không bị 
chết. Thấy thế, thần Zeus liền biến luôn Arcas thành gấu và đưa 
cả hai lên Bầu trời làm những vì sao chiếu sáng. Gấu Mẹ luôn 
luôn đi quanh Gấu Con để bảo vệ và che chở cho con của mình. 

Ngoài ra, như đã nêu ở trên, người ta còn thường lấy chòm 
sao GẤU LỚN làm điểm mốc để nhận diện được một số chòm 
sao quan trọng khác. Bởi thế, nếu ta càng nắm rõ về chòm sao 
GẤU LỚN thì sẽ càng ích lợi hơn. 


1. Đến chòm SƯ TỬ: Ta vạch một đường từ cuối cán xoong 
(sao ) đến đáy xoong (sao y) sẽ dẫn đến sao Regulus 
(Rê-guy-luýt) trong chòm SƯ TỬ. 

2.. Đến chòm NGƯỜI CHĂN: Từ cán xoong, ta vẽ một đường 
cong ra ngoài, lấy tâm là sao Denebola (Đê-nê-bôn-la) 
thuộc chòm SƯ TỬ. Thì sẽ dẫn đến ngôi sao Arcturus 
(Ac-tuy-ruý†) trong chòm NGƯỜI CHĂN. 

3. Đến chòm SONG NAM: Nối hai ngôi sao ö và B, ta lại kẻ 
một vạch dài ra phía trước xoong, đường ấy sẽ dẫn tới 
sao Castor (Katx-tơ) trong chòm SONG NAM. 


Nhìn lên những chòm sao % 15 


htfp://tieulun.hopto.org 


HOẢNG HẬU 
cv 
+ v-e 
b ấn 
. . 


+ Regulus 


+ Denebola 


NGƯỜI cán À 
) 


——= 
Xe 
s 





Hình: Xác định vị trí một số chòm sao bằng chòm GẤU LỚN. 


4. _ Đến chòm HOÀNG HẬU: Từ ngôi sao e của chòm ĐẠI 
HÙNG, ta nối thẳng vào sao Bắc Cực và kẻ một đường 
nối đi suốt luôn sang hướng bên kia thì sẽ gặp sao y của 
chòm HOÀNG HẬU. 

5. . Đến chòm NGỰ PHU (Người đánh xe): Ở cuối cán xoong 
có hai ngôi sao là nạ và . Ta lại nối hai sao đó và vạch 
một đường kẻ dài ngang phía trên miệng xoong. Nó sẽ 
dẫn đến ngôi sao Capella (Cáp-pemla) trong chòm NGỰ 
PHU. 


16 * Trần Thời 


Đối với Truyền thuyết Trung Á - nơi có nhiều ngựa - Người ta lại 
cho đó là chòm sao Con Ngựa Buộc Dây vì nó có hình dáng theo 
tưởng tượng là một con ngựa bị buộc dây vào sao ngoài cùng. 





Hình: “Con ngựa buộc dây” của truyền thuyết Trung Á. 


Đối với dân gian Việt Nam thì do người ta thấy chòm GẤU LỚN 
này giống như một cái ghế đẩu (giống như hình vẽ trang bên) 
nên người ta gọi là chòm sao Bắc Đẩu (cái ghế phương Bắc). 
Chòm GẤU NHỎ cũng giống như cái ghế đẩu có lưng dựa, nhưng 
phần dựa ngả ra ngoài chứ không cong vào trong như GẤU LỚN. 

Với Thần thoại Hy Lạp, cũng có nhiều người kể lại khác nhau, 
tùy theo suy luận của mình. Giống gấu thường thì đuôi ngắn chứ 
không dài như trong các hình vẽ tưởng tượng của giới Thiên Văn. 
Bởi thế, để giải thích cho hiện tượng “cái đuôi dài” của gấu. Người 


Nhìn lên những chòm sao 17 


ta kế như sau: Héra vì ghen tuông với 
sắc đẹp của Callisto nên đã rắp tâm 
biến nàng công chúa xinh đẹp này 
thành một Con Gấu Cái xấu xí. Thần 
Zeus đầy quyền lực muốn che chở cho 
nàng công chúa yếu đuối nhưng không 
kịp. Buồn tủi cho số phận đen đủi, dưới 
hình dạng một con vật gớm gihiếc, xù 
lông, Callisto cúi đầu lầm lũi cất bước. 
Thương hại người con gái đẹp, thần 
Zeus bèn tóm lấy đuôi Con Gấu kéo 
về trời. Chúa thần ra sức lôi, Con Gấu 
Hình: Ghế đấu thì cứ ghìm lại. Do đấy, cái đuôi cứ 

thế dài ra cho đến khi con gấu được 

đưa lên tới Thiên đình. Thần Zeus bèn 

biến Con Gấu có cái đuôi dài xấu xí thành một chòm sao sáng. 





Trong câu chuyện này, điểm khác biệt đó là: Công chúa 
Callisto vốn là con vua Lieaon (trị vì đất nước Ac-ca-đi) đẹp tuyệt 
trần. Nữ thần Héra ghen với sắc đẹp của nàng chứ không phải 
là ghen với mối tình vụng trộm của thân Zeus. Ngoài ra, câu 
chuyện trên cũng không giải thích được sự có mặt của Gấu Con 
trên bầu trời (do Arcas biến thành). 

Cũng có một số nơi miền núi của nước Nga đặt ra câu chuyện 
cổ tích như sau: 

Ngày xưa có 7 tên cướp là anh em của nhau. Chúng nghe 
đồn ở một nơi rất xa, nơi tận cùng của Trái đất, có 7 chị em xinh 
đẹp, khiêm nhường sống hòa thuận với nhau (tức là chòm sao 


18 Trần Thời 


htfp://tieulun.hopto.org 


THẤT NŨ). Bảy anh em nọ quyết định đi tới đó để chiếm đoạt họ 
về làm vợ. Những tên cướp này phi ngựa thật nhanh đến nơi rồi 
ẩn nấp. Đến tối, khi bảy chị em kia ra ngoài đi dạo, chúng liền 
nhảy bố đến. Nhưng họ chỉ bắt được duy nhất một cô gái út, số 
còn lại chạy tán loạn. Bọn cướp mang cô gái út đi, nhưng chúng 
đã bị trừng phạt nghiêm khắc: Các Thiên Thần đã biến chúng 
thành các vì sao tù nhân, nhiệm vụ chính là phải ngày đêm canh 
giữ sao Bắc Cực. 

Với câu chuyện trên, người xưa đã giải thích một cách khá rõ 
ràng rằng tại sao chòm THẤT NỮ (Bảy chị em) lại chỉ có 6 ngôi 
sao? Họ cho rằng Chòm sao THẤT NỮ hiện nay chính là 6 cô con 
gái còn lại. Họ sợ sệt nép sát vào nhau, đêm đêm rụt rè ngẩng 
lên trời tìm kiếm người em gái bé nhỏ của mình. Còn cô em út 
(ngôi sao thứ 7) chính là ngôi sao Mizar trong chòm GẤU LỚN. 

Chòm GẤU LỚN thường mọc lên cao vào tháng 5, còn chòm 
THẤT NỮ thì mãi đến tháng 11 mới xuất hiện. Cho nên 6 chị em 
còn lại khó có hy vọng tìm gặp lại cô em gái út đã bị bắt cóc 
từ lâu. 

Chòm GẤU LỚN xuất hiện trên bầu trời phương Bắc vào suốt 
mùa Hè, vào lúc 21g tối ngày 20.4 hàng năm là lúc nó xuất hiện 
ở vị trí cao nhất trên bầu trời. Đối với nước ta (Việt Nam) thì lúc 
này nó ở độ cao khoảng từ 409-509 so với góc nhìn từ mặt đất. 

Trong chòm GẤU LỚN còn có những tinh vân được đặt tên, 
đó là: M.51, M.61, M.82,M.97. 


Nhìn lên những chòm sao 19 


http://tieulun.hopto.org 


CHÒM SAO GẤU NHỎ (TIỂU HÙNG) 


Giống như chòm GẤU LỚN, chòm sao GẤU NHỎ cũng do 7 
ngôi sao tạo thành, nhưng có hình dạng lộn ngược lại với chòm 
GẤU LỚN. Điểm đặc biệt nữa là cái cán của nó cong ngược lên, 
còn cái cán của GẤU LỚN thì cúp xuống. Ngôi sao œ của chòm 
GẤU NHỎ có tên là Polaris, nằm lệch chưa đầy 1° so với chính 
diện Cực Bắc của Trái Đất (50'). Do đó, người ta còn gọi là Sao 
Bắc Cực. Bởi vì nó chính là trung tâm của các chòm sao xoay 
quanh Cực Bắc. 





Hình: GẤU NHỎ (Ursa Minor). 


20 * Trần Thời 


Cũng như GẤU LỚN, GẤU NHỎ cũng có nhiều tên gọi khác 
nhau như: Arctor Minor (Mi-no-ơ), Fera Minor, và sau cùng là 
Phénice (Phê-ních-sơ) vì người Phéniciens được nhà toán học 
Thalès (Ta-lét) dạy cho cách thức nhận diện ra chòm sao ấy. 

Sao Bắc Cực đã từng hướng dẫn các nhà hàng hải xác định 
hướng Bắc từ nhiều thế kỷ trước đây. Nó là một định tinh phát 
sáng hoàn toàn giống như Mặt trời của ta (nhưng sáng hơn rất 
nhiều). Sao Bắc Cực cách xa chúng ta khoảng 50 năm ánh 
sáng. Sao B còn có tên là Kochab (Kô-cháp). Còn lại 4 vì sao 
ở cán xoong và thân xoong thì hơi mờ: Sao ồ sáng cấp 2, sao e 
sáng cấp 3, sao É sáng cấp 4 và sao rị sáng cấp 5. Như vậy, từ 
độ sáng của các ngôi sao trong chòm GẤU NHỎ, ta có thể lấy 
đó làm chuẩn để so sánh và ước đạc về độ sáng của các ngôi 
sao khác trên bầu trời. 

Theo quan niệm của một số người theo đạo Thiên Chúa Giáo 
thì GẤU LỚN và GẤU NHỎ chính là hai Con Gấu do Đức Chúa 
Trời sai xuống để cấu xé 42 gã mới lớn láo xược đã dám trêu 
chọc đấng tiên tri Ẽ-li -áshă (Ê+li-sê) rằng: “Bớ lão đầu trọc. Hãy 
bay lên biểu diễn cho tụi tao xem đi”. Ông đã quay lại rủa sả, 
và hai Con Gấu này xuất hiện nhằm kết liễu cuộc đời những kẻ 
dám nhạo báng người đại diện của thần linh. 


2 1 giây ánh sáng đi được 300.000km. Do đó 1 năm ánh sáng = 
300.000km x 31.536.000s = 9.460.800.000.000km. 


Nhìn lên những chòm sao ® 21 


htfp://tieulun.hopto.org 


CHÒM SAO CON RỒNG (THIÊN LONG) 

Khởi điểm từ một ngôi sao nằm sát đường nối giữa chòm sao 
GẤU LỚN với ngôi sao Bắc Cực (khoảng 49) và cách chòm GẤU 
LỚN khoảng 10° (ngôi sao này là điểm đầu tiên để xác định vị 
trí đuôi rồng). Nó bao quanh lấy GẤU NHỎ rồi vòng lên hướng 
về sao Vega (trong chòm CÂY ĐÀN). Sau đó, nó được chấm dứt 
bằng 4 ngôi sao tựa như hình chữ V (chính là vị trí cái đầu rồng). 
Chữ V này cách Vega khoảng 150. 





Hình: CON RỒNG (Draco) 


22 * Trần Thời 


Sao Thuban trong chòm CÔN RỒNG đã từng có lần là sao 
Bắc Cực (xem phần “Sự dịch chuyển của trục trái đất” trang 
154). Các hình vẽ chạm trổ bên phía trong các Kim Tự Tháp Ai 
Cập đã cho chúng ta biết được rằng họ đã từng dùng ngôi sao 
œ Dragonis (Alpha Con Rồng)3 để làm chuẩn xây dựng các đền 
đài, cung điện và Kim Tự Tháp. Chẳng hạn như cửa vào của Kim 
Tự Tháp Chéops (Kê-ốp) thì xoay về hướng Bắc. Hành lang duy 
nhất dẫn vào bên trong Kim Tự Tháp, có một độ dốc so với mặt 
đất là 26°18'10”. Nếu ta kéo dài hành lang bằng một đường 
thẳng lên trời thì đường này sẽ đụng sao Bắc Cực. 

CON RỒNG được thấy rõ nhất trong khoảng tháng 8 khi nó 
nhô cao lên bầu trời ở phương Bắc. Ngôi sao ở đầu con rồng là 
ngôi sao sáng nhất chòm (độ sáng cấp 2). Ngôi sao y của chòm 
này còn có tên là Eltamin. 

Thần thoại Hy Lạp có kể lại rằng, đây chính là con Rồng canh 
giữ những cây táo bằng vàng trong khu vườn nổi tiếng của ba vị 
nữ thần Hesperides (Hết-pê-i-đétx). Ba vị nữ thần này là những 
người con rơi của thần Atlas (có thân hình khổng lồ và sức mạnh 
rất phi thường. Ông đã bị thần Zeus phạt phải dùng đầu và vai 
chống đỡ bầu trời). 

Theo quan niệm của một số người theo đạo Thiên Chúa 
Giáo thì CON RỒNG này chính là hiện thân của quỷ Sa-tan. 
Trước đây nó chính là Thiên sứ trưởng có tên là Lucifer với 


3_ Vì trước đây, Thuban đã từng được đứng ngay vị trí ở Bắc Cực, cho nên 
người xưa đặt luôn tên cho nó là a Dragonis. Chứ thực tế, nó chỉ sáng 
NHÌ trong chòm THIÊN LONG mà thôi. Ngôi sao sáng NHẤT của chòm 
THIÊN LONG nằm ngay chữ V (chỗ đánh dấu cái đầu của con rồng). 


Nhìn lên những chòm sao 23 


htfp://tieulun.hopto.org 


đầy đủ quyền hành và nắm trong tay tất cả các cơ binh Thiên 
sứ trên Thiên đàng. Nhưng lòng kiêu ngạo đã khiến nó không 
hài lòng với vị trí đó, mà muốn vươn lên vị trí cao hơn, ngang 
bằng cả với Đấng Tạo Hóa. Để tạo thanh thế và củng cố quyền 
lực, nó đã quy tụ các Thiên sứ dưới trướng để chuẩn bị một 
kế hoạch tạo phản nhằm lật đố vị trí tối cao của Thiên Chúa 
Ba ngôi. Đã có tới 1⁄3 số Thiên sứ trên trời nghe theo và 
sẵn sàng đứng về phía nó để chống lại Ba Ngôi Thiên Chúa 
quyền năng, và chỉ còn 2⁄3 các Thiên sứ còn lại dưới sự lãnh 
đạo của Tống lãnh thiên sứ Michael. Cuối cùng thì tất cả lũ 
phản loạn đã thua trận và bị quăng ra khỏi Thiên đàng. Từ đó, 
chúng liên tục đi dụ dỗ cả thế gian sa đọa vào con đường tội 
lỗi giống như chúng. 

Khi Rồng thấy mình bị quăng xuống đất, bèn đuổi theo người 
NỮ ĐỒNG TRINH, nó phun nước tạo thành một CON SÔNG 
theo sau người nữ này nhằm dìm nàng xuống sông. Nhưng 
Chúa đã khiến đất đã tách ra, nuốt chửng cả sông lẫn CON 
RỒNG nhằm tiếp cứu người nữ này. CON RỒNG quá giận dữ 
do không làm gì được người nữ này nên đã tranh chiến mãnh 
liệt cùng những người thuộc về phía người nữ. Câu chuyện này 
nhằm đề cập đến sự xuất hiện của chòm NỮ ĐỒNG TRINH và 
chòm CON RỒNG. 


24 * Trần Thời 


htfp://tieulun.hopto.org 


CHÒM SAO HOÀNG HẬU 


Từ ngôi sao e của chòm GẤU LỚN nối liền với sao Bắc Cực, 
xuyên thẳng qua phía bên kia thì sẽ đến chòm sao HOÀNG HẬU. 

Chòm này rất dễ nhận diện vì hình dáng nó giống như: Chữ 
M (lúc mọc), hay Cái Ghế (lúc lên cao), và Số 3 (lúc sắp lặn)... 
tùy theo vị trí nó đứng hoặc tùy theo cách ta nhìn nó. HOÀNG 
HẬU gồm 5 sao chính mang độ sáng cấp 3 và cấp 4. Nằm ở vĩ 
tuyến 359B, nó xuất hiện trên bầu trời bắt đầu vào những buổi 
tối tháng 9 và ở suốt đêm trên bầu trời trong suốt mùa Đông. 
Lúc 21g00' tối ngày 20 tháng 11 hàng năm thì chòm này xuất 
hiện ở vị trí cao nhất trên bầu trời. Muốn dùng chòm sao HOÀNG 
HẬU để định hướng Bắc, ta kẻ đường vuông góc với cạnh thứ 
3 của Chữ M rồi lấy chừng 7 lần đoạn đó thì tới sao Bắc Cực. 





Hình: HOÀNG HẬU ( Cassiopeia). 


Nhìn lên những chòm sao 25 


CHÒM SAO ÔNG VUA 


Chòm này ở gần cực Bắc hơn chòm HOÀNG HẬU. Ngôi sao 
nhỏ ở phía trên đầu vua chỉ cách ngôi sao B trong chòm HOÀNG 
HẬU khoảng 12°. Chòm sao ÔNG VUA giống như một hình ngũ 
giác. Hay ta cứ tưởng tượng nó giống như một căn nhà mái nhọn 
(vẽ ngược). 

Chòm sao ÔNG VUA cũng hơi khó nhận diện vì những ngôi sao 
cũng không được sáng lắm. Chúng chỉ mang độ sáng cấp 4 và 


LÀI| 
VÁt lv) h 


ÔNG VUA 


se z2ÄÌ: 
<5 


\/ll§ 


s` 
sỐ) 


, đc: 


l 
/Ñ 


SA 
\ 


~ _~4 Ạ 
L2 <`v => tvw\ẻẺ7 9 
Šqo Bắc Cực s42 
80° LÁ su 





^ / 
, 
- 


>'i 
1 
cl 
© 
° 


26 * Trần Thời 


cấp 5. Nếu ta quan sát kỹ thì sẽ thấy ngôi sao ö (ở vai vua trong 
hình vẽ) là một ngôi sao màu ngọc thạch rất đẹp. 

Chòm sao này thường được mọc lên ngay trước chòm 
HOÀNG HẬU ở vòm trời phương Bắc vào khoảng cuối tháng 9, 
đầu tháng 10. 

Theo Thần thoại Hy Lạp, thì vị Vua này tên là Cepheus (Xê-phê- 
ớtx) trị vì xứ Éthiopi (một nước miền trung của Châu Phi, nằm ở 
phía Nam của kênh đào Suer (Xuy-ê) ngày nay). Ông có một cô 
công chúa cực kỳ diễm lệ tên là Andromeda (Ăng-đơrô-mét). 
Nhưng ngặt nỗi, vợ của ông là Hoàng hậu Cassiopeia (Catxi-Ô- 
pê) đã kiêu căng đến mức độ khinh rẻ thần thánh. Bà đã tự cho 
rằng mình là người đẹp nhất, đẹp hơn tất cả những nữ thần của 
biển cả. Sự ngạo mạn đó đã gây nên sự bực tức của các nữ 
thân biển. Họ đã quyết định trừng phạt Hoàng hậu Cassiopeia 
bằng cách bắt cô công chúa Andromeda xinh đẹp (con của hai 
ông bà) phải chịu một hình phạt khủng khiếp; nàng phải bị xiểng 
vào vách đá để chờ Cá Voi lên ăn thịt. Quá đau đớn trước cảnh 
tượng này, vua Cepheus đã lên tiếng cầu cứu các thần linh trên 
trời một cách bền bỉ và thống thiết. Cuối cùng, lời cầu xin của 
ông đã được các thần linh trên thiên đình mũi lòng và nhận lời: 
Họ đã tạo điều kiện cho Dũng sĩ Perseus (Péc-xê-ớts) tới cứu cô 
Công chúa đáng thương này (câu chuyện này sẽ được kể kỹ hơn 
trong phần giới thiệu chòm sao PERSEUS). 


Nhìn lên những chòm sao 27 


htfp://tieulun.hopto.org 


CHÒM SAO MÈO RỪNG 


Chòm này nằm ở khu vực giữa chòm GẤU LỚN và chòm NGỰ 
PHU bao gồm một dải sao khá mờ với độ sáng chỉ khoảng cấp 
4 và cấp 5. Nằm trải dài ở khoảng vĩ tuyến từ 35°B đến 609B, 
nó bắt đầu xuất hiện trên bầu trời bắt đầu vào những buổi tối 
khoảng giữa tháng 2 và ở suốt đêm trên bầu trời trong suốt mùa 
Xuân. Lúc 21g00' tối ngày 5 tháng 3 hàng năm thì chòm này 
xuất hiện ở vị trí cao nhất trên bầu trời. 

Hình ảnh LINH MIÊU thường được thấy trong các hầm mộ 
những Kim Tự Tháp của Pharaon, là biểu tượng của vương quyền 
Ai Cập cổ đại. Trong rừng sâu, họ nhà mèo như hổ, báo là biểu 
tượng sức mạnh của chúa sơn lâm. 





Hình: MÈO RỪNG (Lynx) 


28 * Trần Thời 


CHÒM SAO HƯƠU CAO CỔ 


Chòm sao cuối cùng trong danh sách “Các chòm sao xoay 
quanh cực Bắc” mà chúng tôi giới thiệu ở đây là chòm sao 
HƯƠU CAO CỔ. Chòm 
sao này tuy khó thấy 
ở nước ta vì rất mờ, 
nhưng đối với ngành 
thiên văn lại có rất 
nhiều điều thú vị khi 
nghiên cứu về nó. 
Chòm sao HƯƠU 
CAO CỔ được nhận 
thấy rõ nhất trên bầu 
trời vào tháng 1 và 2 
hàng năm. Vị trí của 
HƯƠU CAO CỔ nằm 
ở giữa chòm NGỰ 
PHU và ngôi sao Bắc 
Cực. 





Hình: Vị trí của chòm sao 
HƯƠU CAO CỔ so với sao Bắc Cực. 


Nhìn lên những chòm sao 29 


MƯỜI HAI CHÒM SAO TRÊN ĐƯỜNG 
Hoàng Đới 


ĐƯỜNG HOÀNG ĐỚI (HOÀNG ĐẠO) chính là một vành đai tưởng 
tượng trên bầu trời. Mặt Trời, Mặt Trăng và các Hành Tinh trên 
bầu trời đều phải đi qua ĐƯỜNG HOÀNG ĐỚI. 

Đã từ rất lâu, con người ấn định cho ĐƯỜNG HOÀNG ĐỚI gồm 
12 chòm sao ứng với 12 tháng trong năm. Đó là: Con Cừu, Bò 
Tót, Song Nam, Con Cua, Sư Tử, Nữ Đồng Trinh, Thiên Xứng, 
Bò Cạp, Cung Thủ Thân Mã,“ Hải Dương, Thủy Thần, Song Ngư. 

Người Ba-bilon và những nhà thiên văn xưa đã tiên đoán các 
mùa dựa trên sự nhận biết này. Giới chiêm tinh bói toán cũng 
dựa vào các cung HOÀNG ĐẠO này để lấy lá số tử vi. 

Ngày nay, người ta dùng ĐƯỜNG HOÀNG ĐỚI để giải thích 
các hiện tượng vũ trụ và những biến cố trên thế giới dựa trên 
nền tảng khoa học (xem hình trang bên). 


4_ Ở phương Nam cũng có một chòm sao mang tên NHÂN MÃ (gần chòm 
NAM TÀO), nhưng không có cầm cung. Còn Chòm NHÂN MÃ ở trên 
đường Hoàng Đới có cầm cung tên nên chúng tôi gọi là CUNG THỦ 
THÂN MÃ (Sagittarius) để dễ phân biệt. 


30 * Trần Thời 


htfp://tieulun.hopto.org 


Nhìn lên những chòm sao ® 31 


htfp://tieulun.hopto.org 





CHÒM SAO CON CỪU 


Là chòm sao được xếp thứ tự đầu tiên trong 12 chòm sao 
trên ĐƯỜNG HOÀNG ĐỚI. Chòm sao CON CỪU có tên khoa học 
là Ariès (A+i-étx), vị trí của nó ứng với tháng Giêng trong năm. 
Nó được mọc lên sau chòm SONG NGƯ và trước chòm BÒ TÓT. 
Ký hiệu Hoàng Đới của CON CỪU là “'. Trong hình vẽ cổ xưa, 
chòm CON CỪU rất đơn giản gồm 3 ngôi sao hơi mờ nằm gần 
nhau đánh dấu cái đầu cừu, còn phần mình của cừu thì được vẽ 








Hình: CON CỪU (Aries). 


32 * Trần Thời 


một cách tượng trưng: Hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc nằm... tùy 
theo ý người vẽ nó. 

Tên gọi của chòm này gắn liền với sự tích xa xưa của nền văn 
minh du mục. Nó gợi nhớ hình tượng của CON CỪU trên vùng 
thảo nguyên vùng Trung Đông. Chính các sao của chòm này đa 
số các hình vẽ được thể hiện như là đầu và sừng của chú cừu 
thơ ngây đang nằm nghỉ ngơi. 

Theo Thần thoại Hy Lạp kể lại, thì đây chính là CON CỪU có 
bộ lông vàng nổi tiếng của nữ thần Nhephen (Tiên Mây). Nàng 
đã tặng CON CỪU này cho hai con của mình là hoàng tử Phrich 
và công chúa Hena để hai người thoát khỏi sự hãm hại của dì 
ghẻ là Hoàng hậu Ino. CON CỪU này có khả năng bay lượn qua 
núi như chim, bơi dưới nước như cá, chạy dưới đất nhanh như 
gió. Cuối cùng, vì nó quá hung hãn nên vua Eta đã đâm chết nó 
để tế thần Zeus. 

Có một truyền thuyết khác cũng của người Hy Lạp cho rằng 
vua Athamas của xứ sở Thessali kết duyên với hoàng hậu thứ nhất 
sinh được hai người con là Phrixus và Helle. Chẳng may hoàng 
hậu qua đời khi hai con bà còn thơ dại, vua Athamas đã phong 
thứ phi lên thay. Nhưng bà hoàng mới được tấn phong này vốn 
gian xảo, lại thâm thù với mẹ con Phrixus và Helle nên đã đối 
xử rất tàn bạo với hai trẻ mà vua Athamas không hề hay biết. 
Thương tình con trẻ vô tội bị đối xử bất công nên thần Hermes 
đã dùng phép thuật biến thành CON CỪU với bộ lông vàng mượt 
óng ả đột nhiên xuất hiện đưa hai đứa trẻ thoát khỏi nanh vuốt 
của vị hoàng hậu dì ghẻ độc ác này. Khi CON CỪU vàng này xuất 
hiện, hai đứa trẻ hứng chí cùng nhảy lên lưng cừu như muốn âu 


Nhìn lên những chòm sao % 33 


htfp://tieulun.hopto.org 


yếm và mong được cừu vàng che chở. Để nhanh chóng thoát 
khỏi sự nhòm ngó của người nhà hoàng hậu, cừu vội nhằm theo 
hướng Đông thẳng tiến. Dọc đường chẳng may do Helle tuột 
tay khỏi lưng cừu nên đã rơi xuống vũng nước ngăn cách châu 
Á với châu Âu mà người Hy Lạp thường gọi là biển Helle, nay 
là vùng Dardanelles. Còn Phrixus được cừu vàng đưa an toàn 
đến Colchis phía Đông Nam của biển Đen. Tại đây, Phrixus đã 
nương tựa vào vua Aetes nơi sở tại với điều kiện phải giết cừu 
vàng làm vật hiến sinh tế thần. Vua Aetes sai đem cừu hiến sinh 
vào bụi cây, rồi phái Rồng thiêng luôn thức thâu đêm canh giữ 
lông cừu. Bộ lông cừu vàng này luôn bị nhà thám hiểm Jasson 
săn đuổi trên con thuyền Argo. Cuối cùng nó cũng bị Jasson và 
Argonauts đoạt được. 

Cư dân Ai Cập thời kinh đô mới đã coi chòm sao này tượng 
trưng cho CON CỪU mà thời đó họ cho là vị thần quan trọng 
nhất trong các vị thần có tên là Amon Ra. 

Theo quan niệm của một số người theo đạo Thiên Chúa Giáo 
thì CON CỪU này chính là hiện thân của Đế quốc Mê-đi - Ba Tư 
(-rắc ngày nay). Theo Kinh Thánh Đa¬i-ên, Chúa đã khải thị cho 
nhà tiên tri này thấy một CON CỪU đực có hai sừng đứng gần 
sông. CON CỪU đực này húc sừng mình vào phía Tây, phía Bắc 
và phía Nam. Không có thú vật nào chống cự cùng nó được, và 
chẳng ai có thể cứu được khỏi tay nó. Nó càng lớn và muốn làm 
chi tuỳ ý. Sau này, lời tiên tri đã được ứng nghiệm, nước Mê-đi - 
Ba Tư đã chiếm được Babi-lon vào năm 539 trước Công nguyên. 


34 * Trần Thời 


htfp://tieulun.hopto.org 


CHÒM SAO BÒ TÓT 


Chòm BÒ TÓT là một chòm sao trên đường Hoàng đới, đứng 
vị trí thứ hai theo thứ tự của 12 chòm sao Hoàng đới, sau chòm 
CON CỪU và trước chòm SONG NAM, ký hiệu Hoàng đới của 
chòm BÒ TÓT là tý. 

Dễ dàng nhận thấy bởi đường nối từ thắt lưng của chòm CHIẾN 
SĨ. Chòm BÒ TÓT có hình chữ V mà trong đó có sự hiện diện của 
ngôi sao sáng cấp I, màu đỏ, tên là Aldebaran nằm ở điểm khởi 
đầu của chữ V đó. Cạnh đó là phần sừng của BÒ TÓT. Sao El 
Nath sáng cấp II, nằm ở vị trí cái đỉnh sừng phía Bắc và cũng là 
phần chân của chòm NGỰ PHU. Trong các bản vẽ thì chòm BÒ 


¬ 
|; 00 \ ái 





Hình: BÒ TÓT (Taurus). 


Nhìn lên những chòm sao % 35 


TÓT chỉ xuất hiện phần đầu và 2 chân trước trên bầu trời. Phía 
trên là NGỰ PHU đang điều khiến con vật của mình. 

Sao Aldebaran có độ sáng tương đối là +1,06; độ sáng tuyệt 
đối là - 0,1; và là một sao kép'®. Nhiệt độ bề mặt là 2280°C, bán 
kính lớn hơn 60 lần so với Mặt trời, khối lượng nặng gấp 4 lần 
so với Mặt trời. Nhưng tỷ trọng chỉ bằng 0,0002 lần so với Mặt 
trời, mà thôi. Sao Aldebaran cách xa chúng ta 68 năm ánh sáng. 

BÒ TÓT có tên khoa học là Taurus, tiếng Anh là The Bull, 
tiếng Pháp là Taureau. Xuất hiện ở vĩ độ 709B. Lúc 21g00' tối 
ngày 15 tháng Giêng hằng năm, thì chòm sao này nằm ở vị trí 
cao nhất trên bầu trời. 

Trong chòm BÒ TÓT có 1 chùm Tinh Vân mà ông Messière 
phát hiện ra đầu tiên nên đặt vào số thứ tự là M.1 (gần sao £ - 
sừng Bò Tót). 

Trong xã hội tôn thờ các vị thần, con Bò Đực được tôn vinh 
như biểu tượng của sự phì nhiêu. 

Người Ai Cập xem chòm này đại diện cho Apis là con BÒ TÓT 
của thần Memphis có phần xác bắt nguồn từ đất, và phần hồn 
là của Osiris (thần Mặt Trời và thần sông Nil). Mỗi khi Apis chết 
thì linh hồn Osiris tự động biến thành một Apis khác kế nghiệp. 
Cứ như vậy, BÒ TÓT trường tồn cùng với thời gian, là nơi trú ngụ 
của linh hồn vị thần mang lại sự sống cho cư dân Ai Cập. 

Người Ấn Độ xa xưa lại cho rằng BÒ TÓT là vị thần trông coi 
cung điện và các dinh thự của các lãnh chúa. 


5_ Tức là hai sao nằm sát bên cạnh nhau, mà chúng ta nhìn cứ tưởng như 
là một. 


36 * Trần Thời 


htfp://tieulun.hopto.org 


Theo Thần thoại Hy Lạp kể lại, thì BÒ TÓT này chính là thần 
Zeus đã cải trang thành: thân màu trắng, có sừng vàng óng ả 
quyến rũ và tìm cách bắt cóc nữ thần xinh đẹp Europa. Thấy con 
bò đẹp và lạ, nàng Europa đã tự ý ngồi lên lưng bò một mình để 
cõi đi du ngoạn trong miền sông nước... thế là Zeus đã lừa đưa 
được nàng ra thật xa bờ và dấu nàng tại vùng Crete nơi kề cạnh 
Chiến Sĩ Orion và giao cho Chiến Sĩ canh giữ. 

Theo Truyền thuyết La Mã thì những ngôi sao xếp thành chữ V 
trong chòm BÒ TÓT đại diện cho các thiếu nữ trong trắng mang 
tên là Hiades, được người thời đó gán cho là chòm sao “mưa” vì 
nó báo hiệu mùa mưa bắt đầu ở những vùng này. 

Có một Truyền thuyết Hy Lạp khác cho rằng, Hiades là chị 
em của Hias, một người thợ săn nổi tiếng trong vùng, do đó khi 
ông mất đi, chị em thương tiếc ông, nước mắt tuôn trào thành 
mưa. Cảm kích trước lòng thương yêu người thân của các cô 
gái, thần Zeus đã tuyển chọn họ làm bảo mẫu cho bé Dionysus 
là con đẻ của nàng Semele khi nàng chung sống với thần Zeus. 
Vì ghen tuông, Hera (vợ thần Zeus) đã hãm hại nàng Semele để 
lại bé Dionysus mồ côi mẹ. Được Zeus tín nhiệm, họ đã ngày 
đêm thay nhau nuôi dưỡng Dionysus, nhưng vẫn không nguôi 
thương tiếc người anh em xấu số đã không may qua đời. Một 
lần nữa cảm kích tấm lòng thành của các cô gái, thần Zeus đã 
đưa họ đặt lên trời đoàn tụ với nhau và mãi mãi khóc than cho 
người anh xấu số. 


Nhìn lên những chòm sao % 37 


htfp://tieulun.hopto.org 


CHÒM SAO SONG NAM 


Là chòm sao đứng vị trí thứ ba theo thứ tự của 12 chòm sao 
trên đường Hoàng Đới, sau chòm BÒ TÓT và trước chòm CON 
CUA, ký hiệu Hoàng Đới của chòm sao SONG NAM là TT. 

Chòm SONG NAM được xác định chính xác bằng đường nối 
kéo dài của hai ngôi sao và B trong chòm ĐẠI HÙNG. Ở Châu 
Âu, chòm này được xem là chòm sao của mùa Đông, mặc dù 
chúng chỉ mọc cao ở bầu trời phía Tây để báo hiệu mùa Xuân 
đã tới. Chòm sao SONG NAM rất dễ nhận diện nhờ hai ngôi sao 
sáng gần tương đương như nhau. Đó là Pollux (Pôn-luýtx) và 
Castor (Kétx-to). Sao Pollux là sao sáng nhất chòm, có màu hơi 
vàng, độ sáng cấp 1, đứng thứ 15 trong danh mục những ngôi 
sao sáng nhất bầu trời (trước ngôi Spica trong chòm NỮ ĐỒNG 
TRINH và sau ngôi sao Aldebaran trong chòm BÒ TÓT), độ sáng 
tương đối +1,21; độ sáng tuyệt đối +1,2 (sáng gấp 28 lần Mặt 
trời); cách xa Thái Dương Hệ chúng ta 35 năm ánh sáng. 

Đứng sau Pollux là ngôi sao Castor, sáng thứ nhì của chòm. 
Sao Castor mang độ sáng tương đối là 1,6; sáng nhất trong 
nhóm 46 ngôi sao mang độ sáng cấp 2 trên bầu trời. 

Sao Pollux và sao Castor được đánh dấu ở phần hai cái đầu 
của hai anh em trong Thần thoại Hy Lạp. Chúng cách nhau 
khoảng 5°. Ta cũng có thể xác định ngôi sao Pollux trong chòm 
SONG NAM bằng cách kẻ một đường thẳng xuyên suốt Rigel 
và Betelgeuse trong chòm CHIẾN SĨ. Một đám Tinh Vân M.35 ở 
phía chân của chàng Castor trong chòm SONG NAM thì có thể 
quan sát được bằng ống nhòm thường. 


38 * Trần Thời 


http://tieulun.hopto.org 





Hình: SONG NAM (Gemini) 


Chòm SONG NAM có tên khoa học là Gemini, tiếng Anh là The 
Twin, tiếng Pháp là Gemeau, ở Việt Nam có nhiều người gọi là 
Song Tử hoặc là Anh Em Sinh Đôi (thực tế Pollux và Castor trong 
thần thoại Hy Lạp không phải là anh em sinh đôi). 

Chòm SONG NAM xuất hiện trên bầu trời vào hầu hết các đêm 
của quý 1, khoảng 21 giờ ngày 20 tháng 02 hằng năm thì nó 
xuất hiện ở vị trí cao nhất trên bầu trời. Vĩ tuyến của chòm sao 
SONG NAM từ 579B đến 729B. 

Theo Truyền thuyết Hy Lạp kể lại thì Pollux và Castor là hai 
anh em dòng họ Diodscure (Đi-ôx-quya). Nhưng không phải là anh 
em sinh đôi, vì chỉ có Pollux là con của thần Zeus nên mới được 
các vị thần ban cho sự bất tử, còn Castor vẫn phải chịu số kiếp 


Nhìn lên những chòm sao % 39 


của người trần đoản mệnh, vì cha chàng chỉ là loài người bình 
thường. Tuy vậy, hai anh em cùng mẹ khác cha này vẫn sống 
gắn bó khắng khít với nhau, và chẳng ai là người suy tị hay lên 
mặt kiêu căng. Họ là những chàng trai nối tiếng của đất Hy Lạp, 
xứng đáng là những bậc anh hùng: Castor nổi danh vì tài điều 
khiển xe ngựa, còn Pollux tài quyền thuật. Hai anh em Diodscure 
đã từng tham dự cuộc săn lợn rừng ở Calidon, một con lợn do nữ 
thần Artemis (thần thợ săn có bộ cung tên vàng và ống tên bạc) 
sai đến trừng phạt dân thành Calidon vì dân này đã quên không 
hiến tế cho thần vào đầu mùa thu hoạch. Con lợn này rất hung 
dữ và tàn phá mùa màng vô kể. Hai anh em Diodscure cùng các 
anh hùng Hy Lạp đã chiến đấu và chiến thắng một cách vẻ vang. 
Ngoài ra hai anh em Diodscure còn tham dự cuộc viễn chinh của 
những chiến binh Argonos sang xứ Conkhide để đoạt lại Bộ Lông 
Cừu Vàng. Trong cuộc hành trình này có biết bao gian nguy và 
khổ ải. Nhưng các chiến binh Hy Lạp đã vượt qua tất cả và đoạt 
lại Bộ Lông Cừu Vàng một cách vẻ vang, đưa niềm kiêu hãnh trở 
lại với vương quốc Hy Lạp yêu dấu. Nhưng rồi số phận trớ trêu 
đã làm cho cuộc đời của hai anh em Diodscure vô cùng ngắn 
ngủi. Câu chuyện được kể văn tắt như sau: 

Anh em Diodscure và anh em Aphareides (A-pha-+rê-iđ) là anh 
em con cô cậu. Chuyện xảy ra là vì bỗng dưng có một đàn bò 
không rõ từ đâu lạc về đất họ đang ở, họ bèn bàn bạc để chia 
phần số bò này. Nhưng vì tham lam cho nên anh em Aphareides 
đã lập mưu để cướp hết số bò trên. Quá tức giận nên anh em 
Diodscure trả thù. Lợi dụng sơ hở của đối phương, Pollux và 
Castor đã đoạt lại được đàn bò, lại còn bắt thêm tất cả đàn gia 
súc và 2 người vợ chưa cưới của anh em Aphareides. Biết rằng 


40 * Trần Thời 


http://tieulun.hopto.org 


hai anh em nhà Aphareides thế nào cũng đuổi theo. Anh em 
Diodscure đã ẩn nấp ở một nơi kín đáo để mai phục. Nhưng họ 
đã tính lầm, Lynce (Lin-kê) là em của ldas (da) lại có một con 
mắt tinh tường. Gã có thể nhìn thấu mặt đất, xuyên qua bóng 
tối, xuyên qua vách đá. Cho nên không cần tới nơi, ldas (người 
anh) đã phóng một mũi lao vào thân cây, nơi Castor đang nấp 
và xuyên thủng luôn ngực của chàng. Pollux đã nổi xung lên, một 
mình chiến đấu thắng được cả hai anh em Aphareides. Sau đó, vì 
quá đau đớn trước cái chết của Castor, em của mình. Pollux đã 
kêu cầu thần Zeus cho mình được chết theo em. Thần Zeus bèn 
cho phép Pollux chọn một trong hai đặc ân: Một là, trở về thế 
giới của các vị thần, sống cuộc sống vĩnh hằng bất tử. Hai là chỉ 
sống một nửa cuộc đời bất tử: một ngày sống dưới âm phủ, một 
ngày sống trên thế giới của các vị thần. Và, Pollux đã chọn đặc 
ân thứ hai để chia sẻ với em một nửa cuộc đời bất tử của mình. 


CHÒM SAO CON CUA 


Đứng thứ tự thứ tư trong số 12 chòm sao trên Hoàng Đới. Nằm 
ở phía Tây của chòm SƯ TỬ và ở phía Đông của chòm SONG 
NAM. Ký hiệu Hoàng Đới của chòm CON CUA là #s. Chòm CON 
CUA có tên khoa học là Cancer, tiếng Anh là The Crab, trong lá 
số Tử Vi, nó còn có tên là CỰ GIẢI gồm 4 ngôi sao chính làm thân 
của CON CUA, và có thêm một số sao phụ tỏa ra xung quanh. 
Những ngôi sao trong chòm CON CUA thì tương đối mờ, không 
có sao nào nổi bật. Hầu hết chúng chỉ ở độ sáng cấp 4 và cấp 5. 

Chòm sao CON CUA nằm ở vĩ tuyến 759B, thường xuyên xuất 
hiện trên bầu trời vào các đêm mùa Xuân (sau Tết Âm lịch). 


Nhìn lên những chòm sao ® 41 


htfp://tieulun.hopto.org 





Hình: CON CUA (Cancer) 


Khoảng 21g00' ngày 15 tháng 3 hằng năm thì nó xuất hiện ở vị 
trí cao nhất trên bầu trời. 

Theo Thần thoại Hy Lạp, nữ thần Hera nhìn thấy Hiệp sĩ 
HERCULES đang đánh nhau dữ dội với thần biến Hidra, để phân 
tán sự chú ý của chàng Hiệp sĩ, nữ thân đã phái CON CUA đến 
gần dùng càng kẹp vào chân Hiệp sĩ. Nhưng tài hèn, sức mọn 
nên CON CUA đã bại trận và đã bị HERCULES giẫm chết. Thương 


42 * Trần Thời 


tình CON CUA đã xả thân chấp hành mệnh lệnh, nên nữ thần đã 
đem đặt CON CUA lên bầu trời. Và để né tránh con mắt tinh tường 
và dũng mãnh của HERCULES truy tìm, nữ thân chỉ ban cho vài 
ba ngôi sao mờ nhạt đến nỗi ta khó mà nhận ra chòm sao này. 

Có tích khác nói rằng trong trận hỗn chiến giữa một bên là thần 
Dionynus và Silenus với bên kia là thần Titan, nhờ có cỗ xe do 
nhiều con vật cùng dốc sức kéo chạy, thần Dionynus và Silenus 
càng đánh càng chiếm giữ ưu thế cùng tiếng gầm thét của loài 
thú dữ đã khiến Titan phải thua trận. Để ghi công chiến tích này, 
cỗ chiến xa đã được gửi lên đặt vào nơi mà hai ngôi sao đầu 
Bắc-Nam của chòm CON CUA để cho muôn đời chiêm ngưỡng. 


CHÒM SAO SƯ TỬ 


Là chòm sao đứng thứ năm trên đường Hoàng Đới (sau chòm 
CON CUA và trước chòm NỮ ĐỒNG TRINH). Ký hiệu Hoàng Đới 
của SƯ TỬ là 4). Muốn nhận diện chòm sao này, ta dùng chòm 
ĐẠI HÙNG để hướng dẫn: Nối hai ngôi sao ö và y trong chòm 
ĐẠI HÙNG, và kéo thẳng lên phía đỉnh đầu, sẽ dẫn đến ngôi sao 
Regulus (Rê-guy-luýt) trong chòm SƯ TỬ. 

Phần đầu con SƯ TỬ có những ngôi sao xếp thành hình lưỡi 
liềm, còn phần đuôi của con SƯ TỬ là một hình tam giác gần 
vuông, nằm ở đỉnh tam giác phía Đông của đầu SƯ TỬ, có một 
ngôi sao sáng cấp 3, màu bạc, tên là Denebola (Đê-nê-bô-+a). 

Regulus (Rê-guy-uýt) là ngôi sao sáng nhất chòm, nằm ở đốc 
cán của hình lưỡi liềm (xem hình bên) màu trắng xanh rất đẹp, 
cách xa chúng ta khoảng 84 năm ánh sáng. Độ sáng tương đối 


Nhìn lên những chòm sao 43 


htfp://tieulun.hopto.org 


+1,34; độ sáng tuyệt đối -O, 7; đứng hàng thứ 20 trong số những 
ngôi sao sáng nhất bầu trời (sau Deneb trong chòm THIÊN NGA 
và trước Castor trong chòm SONG NAM). Điều cần lưu ý là: Sao 
Regulus là một ngôi sao kép (xem giải thích trang 35 - phần 
chòm sao BÒ TÓT). Chòm SƯ TỬ tên khoa học là Leo, tiếng Anh 
và tiếng Pháp là Lion. 

Chòm SƯ TỬ xuất hiện vào đầu mùa Hè, cuối mùa Xuân. 
Khoảng 21 giờ ngày 10 tháng 4 hằng năm là nó xuất hiện ở vị 
trí cao nhất trên bầu trời. 

Trong chòm có 3 tinh vân được đặt tên, đó là: M.65, M.66 
và M.96. 

Theo Truyền thuyết thì con Sư Tử này rất hung tợn, được 
các ác thần phái từ Mặt Trăng tới Trái Đất để tàn phá tất cả 
những gì nó gặp. Cuối cùng, nó đã bị hạ gục dưới tay của Hiệp 
sĩ Hercules. 





Hình: SƯ TỬ (Leo). 


44 % Trần Thời 


htfp://tieulun.hopto.org 


Theo quan niệm của một số tín đồ Thiên Chúa Giáo thì đây 
chính là con sư tử đã tấn công và bị thủ lãnh Samson giết chết. 
Chuyện được kể lại như sau: Samson là một chàng thanh niên 
vạm vỡ và khoẻ mạnh do chính Đức Chúa Trời biệt riêng ra để 
làm thủ lãnh dân Do Thái. Chàng có được sức khoẻ là do biết 
vâng lời Đức Chúa Trời (không ăn thịt heo, không uống rượu, 
để tóc dài tự nhiên). Một bữa nọ, trong khi đi hỏi vợ ở Thimna, 
Samson bị một con sư tử đón đầu gầm thét, bằng tay không 
chàng đã xé xác con sư tử một cách dễ dàng. Vài bữa sau, đã 
có một bầy ong làm tổ có mật trong thây nó. 


CHÒM SAO NỮ ĐỒNG TRINH 


Đứng thứ tự thứ sáu trong 12 chòm sao trên đường Hoàng Đới 
(sau chòm SƯ TỬ và trước chòm THIÊN XỨNG). Ký hiệu Hoàng 
Đới của chòm NỮ ĐỒNG TRINH là Ilụ. Hình dáng giống chữ Y do 
đường nối gãy khúc giữa ngôi sao Spica với một số ngôi sao 
hơi mờ (cấp 3 và cấp 4) tỏa về hướng sao Denebola trong chòm 
SƯ TỬ. Ngôi sao Spica sáng nhất chòm mang độ sáng cấp 1, 
màu trắng xanh, cách xa chúng ta 160 năm ánh sáng. Ngôi sao 
Spica được xác định bằng cách nối thêm vào đường cong giữa 
cán xoong của ĐẠI HÙNG với sao Arcturus trong chòm NGƯU 
LANG (đường cong đó có tâm là Denebola trong chòm SƯ TỦ. 
Từ cuối chữ Y (tức ngay sao Spica) kéo xuống phía dưới, có 
một nhóm sao rải rác tạo thành phần chân của Nữ Đồng Trinh 
(xem hình bên). 

Trong chòm NỮ ĐỒNG TRINH có một đám sao, đó là hàng 
trăm Thiên hà, cách chúng ta tới 14 triệu năm ánh sáng. Khoảng 


Nhìn lên những chòm sao 45 


htfp://tieulun.hopto.org 


giữa của chòm SƯ TỬ và chòm NỮ ĐỒNG TRINH là rất nhiều tinh 
vân được phát hiện và đặt tên. Đó là: M.49, M.60, M.63, M.84, 
M.65, M.86, M.87,M.88. 

Gần chân trời phía Nam của chòm NỮ ĐỒNG TRINH là chòm 
CON QUA. Chòm CON QUA gồm 4 ngôi sao hợp thành, trong 
đó nó có 2 ngôi sao chỉ tới vị trí của sao Spica. 

Theo Thần thoại Hy Lạp, đây chính là Nữ Thần Đồng Trinh, tên 
là Virgo. Bà rất yêu công lý, nhưng bà lại rất căm ghét và ghê 
tổm tất cả mọi người, đặc biệt là đàn ông. Vì bà cho rằng, mọi 
người đều đáng nguyền rủa và tất cả đàn ông đều là những người 
dối trá. Sau hết, bà đã đi theo những vì sao để xa lánh mặt đất. 

Biểu tượng của chòm Trinh Nữ là chữ M, viết tắt của chữ Mary 
- Đức Mẹ đồng trinh sinh ra Chúa Jesus. 

Đây là chòm sao Hoàng Đạo duy nhất mang tên người thiếu 
nữ chưa lập gia đình riêng (the Maiden) được biết đến đầu tiên 
cách đây 2500 năm. Hình dạng chòm Nữ Đồng Trinh được cư 
dân cổ đại của nhiều vùng khác nhau tưởng tượng như một nữ 
thần tay cầm bông lúa mì, tay kia cầm chiếc liềm trông coi việc 
đồng áng. Bông lúa trên tay Nữ thần ứng với ngôi sao œ của 
chòm Nữ Đồng Trinh, sao Spike theo tiếng Anh có nghĩa gần 
như nghĩa của từ Grain là “hạt thóc”. Cũng có vùng cư dân cho 
rằng chòm Nữ Đồng Trinh đại diện cho thần Công lý và chòm 
này nằm kể cận với chòm Thiên Xứng, nên được đảm trách cầm 
cân nảy mực phán xét mọi việc. 

Cư dân vùng Babilon cho rằng Nữ Đồng Trinh tượng trưng 
cho thần Ishiar, nữ thân tươi trẻ trông coi mùa màng trên Trái 
Đất. Dân Ai Cập cổ đại cho rằng đó là nữ thần thiên nhiên lsis, 


46 * Trần Thời 


htfp://tieulun.hopto.org 





Hình: NỮ ĐỒNG TRINH (Virgo) 


còn người Hy Lạp xa xưa lại cho rằng Virgo là nữ thần Demeter 
trông coi việc đồng áng. Tất cả các nền văn minh xa xưa ở cùng 
Trung Đông đều quan niệm rằng chòm sao Nữ Đồng Trinh là 
biểu tượng của nữ thần sáng suốt, thân thiện gần gũi với công 
việc trên đồng ruộng... Trung Quốc cổ đại cho rằng địa phận 
chòm Nữ Đồng Trinh là nơi Mặt Trăng ghé qua đầu tiên, cũng 
có nơi cho rằng chòm Nữ Đồng Trinh là biểu tượng của nhân sư 
Sphinux với thân mình Sư Tử, mặt người, có lẽ đây là sự kết hợp 
giữa Nữ Đồng Trinh và Sư Tử. 


Nhìn lên những chòm sao 47 


CHÒM SAO CÁI CÂN (THIÊN XỨNG) 


Chòm sao này đứng thứ tự thứ bảy trong 12 chòm sao trên 
đường Hoàng Đới (sau chòm NỮ ĐỒNG TRINH và trước chòm 
BÒ CẠP). Ký hiệu Hoàng Đới của chòm THIÊN XỨNG là :>. Chòm 
sao này gồm 4 ngôi sao rất mờ (cấp 4 và cấp 5), nằm ngay phía 
trước của chòm BÒ CẠP. Trong chòm này có hai ngôi sao được 
đặt tên: Ngôi sao sáng nhất chòm (œ) có tên là Zubenelgenubi. 
Ngôi sao sáng nhì chòm (B) có tên là Zubenelschemall. 

Chòm CÁI CÂN tên khoa học là Libra, tiếng Anh là Scales, 
tiếng Pháp là Balance và tiếng Hán Việt là Thiên Xứng (có nơi 
còn gọi là Thiên Bình). 





Hình: CÁI CÂN (Libra) 


48 * Trần Thời 


http://tieulun.hopto.org 


Chòm CÁI CÂN được thấy rõ nhất ở vĩ tuyến từ 10°N đến 
25°N, thường xuyên xuất hiện trên bầu trời vào các đêm từ giữa 
đến cuối mùa Hạ (mà ở Việt Nam ta thì những ngày trong mùa 
này rơi vào mùa mưa, chính vì thế, cơ hội để nhận nhận diện ra 
những ngôi sao khá mờ của chòm này cũng hơi bị khó). Khoảng 
21 giờ ngày 20 tháng 6 hằng năm là nó xuất hiện ở vị trí cao 
nhất trên bầu trời. 

Theo Thần thoại La Mã thì đây chính là cái cân hai đĩa mà nữ 
thần Công Lý Astraea đã dùng làm biểu tượng cho tính công 
bằng, vô tư, chính trực (nơi mà các toà án thường hay tạc tượng 
vị nữ thần này với tư thế tay giơ cao chiếc cân, mắt bị bịt lại). 
Chòm Thiên Xứng được coi là thứ cán cân mà nhờ nó, nữ thần 
Công Lý có thể phân định ra thiện và ác. Ngày xưa, ở thời đại 
Vàng, cán cân của Astraea luôn hướng về sự công bằng. Con 
người và muông thú sống hạnh phúc với mùa Xuân vĩnh hằng dài 
suốt hàng năm. Khi thời đại Vàng qua đi, thời đại Bạc được thay 
thế, là lúc mà con người rất xấu xa và tàn ác. Kẻ mạnh ăn hiếp 
kẻ yếu. Các vị thần mệt nhọc rút lui về Thiên đàng khi sự chịu 
đựng con người của họ đã khô kiệt. Chỉ mình Astraea còn ở lại 
với loài người để tiếp tục thực hiện sự công bằng. Rồi thời đại 
Đồng lại đến, con người trở nên hung bạo bội phần với những 
chiến tranh, chém giết. Cán cân của Astraea cứ tiếp tục nghiêng 
về cái ác, làm cho vị nữ thần này không thể chịu đựng được nữa, 
cuối cùng cũng rút lui khỏi thế gian về với thế giới thần linh. 

Theo quan niệm của một số tín đồ Thiên Chúa Giáo thì đây 
chính là CÁI CÂN do Đức Chúa Trời báo ứng cho vị vua cuối cùng 
của triều đại Ba-bidon. Câu chuyện được kể lại như sau: 


Nhìn lên những chòm sao % 49 


htfp://tieulun.hopto.org 


Trong lúc vua cha đang bận rộn đi chinh chiến ngoài biên ải 
thì ở nhà, Thái tử Beaf-shäz -zär (Bên-xát-xa - thuộc thế hệ thứ ba 
của triểu đại đế quốc Babilon hùng mạnh) đã tổ chức chè chén 
say sưa với cả ngàn tên quần thần xu nịnh. Chưa hết, vì biết chắc 
chắn rằng ngai vàng sớm muộn rồi cũng sẽ vào tay mình, nên 
chàng Thái tử ngông nghênh này đã sai người hầu vào trong kho 
lấy những ly dĩa bằng vàng (do cha chàng đã tịch biên trong đền 
thánh Jerusalem của dân Do Thái trước đây) để đem ra thưởng 
thức chung với các cung phi mỹ nữ, với những hành động rất phỉ 
báng Chúa Trời: Vừa nhậu nhẹt, say xỉn, họ vừa thờ lạy các vị tà 
thân. Điều đó đã làm cho Đức Chúa Trời không hài lòng, Ngài đã 
viết lên lên tường ngay trước mắt Thái tử dòng chữ: 4E” NÉ, 
ME'- NE, TE' KợN, U-PHẢC"- SIN. Trong đó, chữ TE* KÉN 
được vị Tiên tri đại tài Daniel giải nghĩa đó chính là Cái Cân mà Chúa 
sẽ dùng để cân số mạng của e4ï-shăz -zđr. Trong đó, phần bên 
Thái tử Beaf-shăz-zär thì bị nhẹ hơn. Ngay đêm đó, thái tử Be4†- 
shăz-zđr bị quân đội Ba Tư giết chết. Đế chế Babilon sụp đổ hoàn 
toàn, trang lịch sử được chuyển về cho Đế quốc Mê-đi và Ba Tư. 


CHÒM SAO BÒ CẠP 


Đứng thứ tự thứ tám trong 12 chòm sao trên đường Hoàng 
Đới. (sau chòm THIÊN XỨNG và trước chòm CUNG THỦ THẦN 
MÃ). Ký hiệu Hoàng Đới của chòm BÒ CẠP là If\.. 

Hình dáng của chòm BÒ CẠP giống như một cái lưỡi câu (hoặc 
hình chữ S) rất dễ nhận biết. 


Một số nơi trong nước ta cho đây là hình thù của nước Việt 
Nam, vì trông nó rất giống hình dáng của nước Việt Nam. 


50 * Trần Thời 


htfp://tieulun.hopto.org 


Chòm BÒ CẠP có tên khoa học là Scorpius, tiếng Anh và Pháp 
là Scorpion, tên Hán Việt là Hổ Cáp. 

Chòm này được thấy rõ nhất ở vĩ tuyến 15°N đến 420N vào 
mùa Hè. Lúc 21g00' ngày 20 tháng 7 hàng năm là lúc nó xuất 
hiện ở vị trí cao nhất trên bầu trời. 

Ngôi sao sáng nhất của chòm BÒ CẠP là Antares, theo tiếng 
Hy Lạp có nghĩa là “Con Thần Lửa”, bởi vì nó có màu đỏ rực. Sao 
Antares có kích thước khổng lồ, đường kính lớn gấp 390 lần Mặt 
Trời ta, nhưng hơi loãng. Tỉ trọng của nó chỉ bằng 1⁄1.000.000 
(một phần triệu) của Mặt trời mà thôi. Nó cách xa 170 năm ánh 
sáng và được xếp vào vị trí thứ 17 của những ngôi sao sáng 
nhất bầu trời (sau Spica trong chòm NỮ ĐỒNG TRINH và trước 
Fomalhaut trong chòm NAM NGỦ). 






MẬT TRÒI 


Quỹ đạo Hỏa Tỉnh 


Hình: Sao Antares lớn hơn cả quỹ đạo của Hỏa Tinh. 


Nhìn lên những chòm sao % 51 


http://tieulun.hopto.org 


Ở khu vực ngay chỗ cái càng của BÒ CẠP có một ngôi sao 
tên là Nu Scorpii (gần sao B scorpii) có bán kính đo được lớn 
gấp 3,2 lần Mặt trời của ta. 

Theo Thần thoại Hy Lạp thì đây chính là con Bò Cạp đã cắn 
vào gót chân của chàng Chiến Sĩ Orion khiến cho chàng chết 
thảm. Do đó, mỗi khi thấy chòm sao BÒ CẠP xuất hiện, thì chòm 
sao CHIẾN SĨ đã lặn khuất dạng ở chân trời Tây. 





Hình: CHÒM SAO BÒ CẠP (Scorpius). 


52 * Trần Thời 


Cư dân Trung Hoa cổ đại ghép chòm Thần Nông vào nhóm 
Rồng Xanh (the Azure Dragon) tượng trưng cho sự dũng mãnh 
nhưng cũng rất thân thiện với muôn loài. Cứ mỗi lần chòm sao 
này xuất hiện trên bầu trời đêm là báo hiệu mùa Xuân đã tới. 
Cũng chính người Trung Hoa cổ đại gọi riêng phần ứng với Thần 
Nông là chòm Con Thỏ (Hare). 

Người Việt Nam chúng ta thường gọi chòm sao này là chòm 
Thần Nông, vị thần trông coi nghề trồng trọt, cũng có nơi gọi là 
chòm Con Vịt, chòm này rất dễ nhìn thấy vào đêm mùa hè ở bầu 
trời Nam kề cạnh Ngân Hà. Thực ra ở Việt Nam ta thấy chòm 
Thần Nông ở bầu trời Nam, do đó phần trên của chòm này (so 
với đường chân trời của người quan sát) tương ứng với hình dáng 
ông già ngồi câu cá trên sông Ngân, đó là vị Thần Nông. Còn 
phần dưới của chòm này (gần đường chân trời hơn) là biểu tượng 
của Con Vịt đang ngụp lặn trong dòng sông Ngân. 

Thần Nông là một trong các vị vua Trung Hoa đầu tiên đã 
dạy nghề làm ruộng, chế ra cày bừa và là người đầu tiên làm lễ 
Tịch Điền (còn gọi là lễ thượng điền, tổ chức sau khi gặt hái, thu 
hoạch mùa màng) hoặc gọi là hạ điền (lễ tổ chức trước khi gieo 
trồng), cũng như nghề làm thuốc trị bệnh, cho nên trong dân 
gian có câu: Thần Nông giáo dân nghệ ngũ cốc (tức Thần Nông 
dạy dân trồng ngũ cốc). 

Lễ Thần Nông tức là lễ tế vua Thân Nông để cầu mong được 
mùa và nghề nông phát đạt. Trên các quyển lịch số hàng năm, 
người ta thường vẽ một mục đồng dắt một con trâu. Mục đồng 
tức là vua Thần Nông, còn con trâu tượng trưng cho nghề nông. 
Hình mục đồng cũng như con trâu thay đổi hằng năm tuỳ theo 


Nhìn lên những chòm sao 53 


htfp://tieulun.hopto.org 


sự ước đoán của Khâm thiên giám về mùa màng năm đó sẽ 
tốt hay xấu. Năm nào được mùa, Thần Nông có giày dép chỉnh 
tể, còn năm nào mùa màng đói kém, Thần Nông có vẻ như vội 
vàng hấp tấp nên chỉ đi giày một chân. Con trâu được đổi màu 
tùy theo mỗi năm, nó có thế có một trong 5 màu: vàng, đen, 
trắng, xanh, đỏ đúng với các hành Thổ, Thủy, Kim, Mộc, Hoả. 
Thời phong kiến, hằng năm đều có tục tế và rước Thần Nông tại 
triều đình cũng như ở các địa phương. 

Ở Việt Nam, vào thời Nguyễn cũng có các nghi thức lễ tế 
Thần Nông. Lễ tế Thần Nông hàng năm cứ tiến hành vào ngày 
lập Xuân, bởi vậy lễ tế Thần Nông còn gọi là tế Xuân. Theo chỉ 
dụ của vua Minh Mạng, hàng năm sau tiết Đông chí, toà Khâm 
thiên giám phải lo sửa soạn việc tế Thần Nông. Các quan cùng 
nhau họp để nặn trâu và tượng Thần Nông. Trước ngày lập Xuân 
2 ngày, tại cửa chính động, các quan Khâm thiên giám cho lập 
Đài hướng Đông. Trâu và tượng Thần Nông cũng được đưa tới 
và lưu tại phủ Thừa Thiên để ngày hôm sau các quan trong phủ 
mới rước từ phủ tới Đài. Các quan vận lễ phục, có quân lính mang 
gươm giáo, tàng lọng, cờ quạt theo hầu. 

Tới Đài thì lễ được cử hành, ngụ ý trình với Thổ Công về sự 
hiện diện của tượng Thần Nông và trâu. Sau đó trâu và tượng 
Thần Nông được khiêng về kho cất giữ. Hôm tế xuân, tượng trâu 
lại được rước tới Đài. Khi đám rước qua cung Vua, một viên Thái 
giám vào tâu để Vua biết. Sau đó, đám rước lại tiếp tục đi và khi 
đi qua bộ Lễ, một viên quan đánh vào mông trâu ba roi, có ý thôi 
thúc trâu phải làm việc. Tới Đài, các quan làm lễ tế Thần Nông 
theo như nghỉ lễ các cuộc tế khác. Tế Thần Nông xong, trâu 
và tượng Thần Nông được quân lính mang đi chôn sau buổi lễ. 


54 * Trần Thời 


htfp://tieulun.hopto.org 


CHÒM SAO CUNG THỦ THÂN MÃ 


Đứng thứ tự thứ chín trong 12 chòm sao trên đường Hoàng 
Đới. (sau chòm BÒ CẠP và trước chòm HẢI DƯƠNG). Ký hiệu 
Hoàng Đới của chòm CUNG THỦ THẦN MÃ là >2. Chòm này nằm 
ngay phía Đông của chòm BÒ CẠP và cách ngôi sao Antares 
trong chòm BÒ CẠP khoảng 409. Phần trung tâm của nó giống 
như một cái muỗng múc sữa úp xuống dưới. 





Hình: CUNG THỦ THẦN MÃ (Sagitarius). 


Nhìn lên những chòm sao 55 


Xung quanh chòm CUNG THỦ THẦN MÃ có rất nhiều Tinh Vân 
mờ. Đây là vùng sáng rõ nhất của Dải Ngân Hà đi ngang qua. 

Tinh vân Trifid trong chòm CUNG THỦ THẦN MÃ là những 
“vòng khói” loãng xung quanh các vì sao và nằm rải rác, lan rộng 
rất nhanh và biến mất rất sớm. Ngoài ra, nó còn là di tích sót lại 
sau những vụ nổ sao trong vũ trụ (xem hình dưới). 

Trong một số hình vẽ khác thì chòm này có hình dáng giống 
như một cái ấm nước đang nghiêng. 

Theo truyền thuyết La Mã thì CUNG THỦ THẦN MÃ là một Vị 
Thần nửa người nửa ngựa (như hình vẽ) tên là Nessos. Vị thần 
này đã bắn lầm vào Chiến sĩ Orion khi chàng đi săn thỏ và làm 
cho Chiến sĩ bị tử thương. Vì thế, khi trên bầu trời xuất hiện chòm 
CUNG THỦ THẦN MÃ thì ta không thấy chòm CHIẾN SĨ nữa. 





56 * Trần Thời 


http://tieulun.hopto.org 





CUNG THỦ THÂN MÃ ban đầu là quái vật đầu người, mình ngựa 
hung dữ, đến từ truyền thuyết Sumeria. Tuy vậy, trong truyền 
thuyết thành Rome, nó lại trở thành một Chiron dịu dàng và đáng 
yêu. 

Thiên văn hiện đại gọi chòm này là chòm Bình Trà nên qua tiếng 
Anh đừng nhầm với chòm Sagitta đó là chòm sao Sham có nghĩa 
là chòm sao Mũi Tên mà theo truyền thuyết Hy Lạp, nó là dấu vết 
mũi tên mà thần Heracls đã bắn chết đại bàng của thần Zeus. 

Có tích khác lại kể rằng, đó là tượng trưng cho mũi tên của 
thần Apollo dùng để trừ diệt Cyclops và được gọi là mũi tên của 
Cupid. 


Nhìn lên những chòm sao 57 


htfp://tieulun.hopto.org 


CUNG THỦ THẦN MÃ theo cổ dân Sumerian miền thung lũng 
Euphrates là biểu tượng của mũi tên bắn thần chiến tranh. Nhưng 
theo cư dân Hy Lạp cố đại, Cung Thủ Thần Mã lại là của người 
bắn cung, về sau họ lại cho là đại diện cho thần Dê hoặc thần 
Bán Nhân Mã (Centaurus). Chính cư dân miền này đã coi Cung 
Thủ Thần Mã cũng là hiện thân của thần Chiron thông thái mà 
phần lớn các truyền thuyết cổ đều gán Chiron với chòm Quái 
Nhân Mã. Bởi lẽ thần Chiron vốn đại diện cho kiếu người tham 
gia chiến trận thì hợp hơn. 


CHÒM SAO DÊ BIỂN (HẢI DƯƠNG) 


Dùng đường nối giữa Altair với ngôi sao 0 trong chòm này như 
là một cây kim chỉ về hướng Nam. Ta sẽ nhận ra được một số 
những ngôi sao mờ hơn THẦN ƯNG nhưng chúng hợp lại thành 
những chòm sao lớn hơn. Đó là chòm DÊ BIỂN. 

DÊ BIỂN là chòm sao thứ mười trong 12 chòm sao của đường 
Hoàng Đới (sau chòm CUNG THỦ THÂN MÃ và trước chòm BẢO 
BÌNH). Ký hiệu Hoàng Đới của DÊ BIỂN là Y. Hình dáng của nó 
giống như một cái nón lá bị lật ngửa. Một số người cho rằng 
chòm sao này có tên ấy bởi vì Mặt trời đang leo lên, giống như 
một con Sơn Dương, hướng về phía Bắc của bầu trời, khi nó đi 
ngang qua chòm DÊ BIỂN. 

Theo Thần thoại Hy Lạp thì chòm HẢI DƯƠNG là biểu tượng của 
Dê thần Amalthea mà thần Zeus lúc thiếu thời đã được nuôi dưỡng 
bằng dòng sữa của nó. Đồng thời, xa xưa nhiều nơi cũng lưu truyền 
rằng, thân Mặt Trời ở vào chòm sao này lúc giữa mùa Đông để được 
nuôi dưỡng, chăm sóc kỹ càng trước khi vươn trở về Bắc Thiên cầu. 


58 % Trần Thời 


http://tieulun.hopto.org 





Hình: HẢI DƯƠNG (Capricorn - Dê biển) 


Có nơi lại cho rằng, HẢI DƯƠNG là biểu tượng của vị thần Lãng 
Tử thích chu du đó đây dọc lưu vực sông Nil, để quyết định sẽ 
ban phát quyền lực cho cư dân Trái Đất. Một hôm thần Lãng Tử 
và các vị thần khác đang say sưa thưởng ngoạn thì bỗng nhiên 
quỷ thần Typhon ập đến. Các vị thần liền biến thành con vật để 
ngụy trang và chạy trốn. Vốn không quyết đoán, thần Lãng Tử 
chưa biết biến thành con gì cho phù hợp, đến thời điểm “dầu sôi 
lửa bỏng” thần vội đưa chân xuống nước, đầu vẫn ở trên không 
rồi mới quyết định biến thành con dê. Để dê khỏi bị ngập trong 
nước, phần chân được biến thành cái đuôi cá. Thế là hình ảnh 
“đầu dê - đuôi cá” của HẢI DƯƠNG được đưa nguyên vẹn lên bầu 
trời, như một kỷ niệm và bài học cho muôn người khi phải quyết 
định một sự việc quan trọng có tính chất lịch sử() 


Nhìn lên những chòm sao 59 


htfp://tieulun.hopto.org 


Cư dân cổ xứ Sumeria lại cho rằng chòm HẢI DƯƠNG là hiện 
thân của thần Ea (có nơi gọi là thần Oannes), thần đã đưa văn 
hóa, khoa học từ biển cả đến cho loài người. 


CHÒM SAO BẢO BÌNH (THỦY THÂN) 


Là chòm sao đứng thứ tự thứ mười một trong 12 chòm sao 
của đường Hoàng Đới (sau chòm HẢI DƯƠNG và trước chòm 
SONG NGỰỤ), cho nên chòm này còn được tượng trưng cho tháng 
11 của năm. Ký hiệu Hoàng Đới của BẢO BÌNH là 2. Chòm sao 
BẢO BÌNH gồm một chuỗi sao trải rộng từ đường Xích Đạo Trời 
xuống khoảng 200 Vĩ tuyến. 

Biểu tượng của chòm sao BẢO BÌNH là chữ tượng hình Mu 
của người Ai Cập cố đại, có nghĩa là nước. Người Ai Cập cổ đại 
có vị thần nước tên là Hapi, thường đổ nước xuống đất bằng 
hai bình lớn. 

Trong hình vẽ thì đây là một người đàn ông đang cầm cái bình 
trút xuống một dòng nước chảy dài. Còn tư thế của người đàn 
ông này thì có nơi vẽ là ngồi, có nơi vẽ đứng, có nơi vẽ nằm... 
Tuy nhiên, vị trí chắc chắn của chòm sao này là vắt ngang qua 
đường Hoàng Đới một cách rõ ràng. Chòm sao này rất khó định 
vị trí nếu ta không nắm được mối tương quan giữa nó với những 
chòm sao khác xung quanh. 

Phía Bắc giáp chòm THIÊN MÃ, phía Nam giáp chòm NAM 
NGỮƯ (nơi có ngôi sao Fomalhaut sáng rực), phía Tây giáp chòm 
HẢI DƯƠNG và phía Đông giáp chòm SONG NGƯ. 


60 * Trần Thời 


http://tieulun.hopto.org 





Hình: BẢO BÌNH (Aquarius). 


Tên gọi của một vài ngôi sao trong chòm BẢO BÌNH đều muốn 
nói lên điều may mắn, bởi vì mỗi khi chòm này xuất hiện trên bầu 
trời thì thường bắt đầu mùa mưa của vùng Trung Đông, mang 
đến không khí tươi mát, chấm dứt thời kỳ khô nóng của vùng 
này. Ngôi sao œ của BẢO BÌNH (nằm ngay trên đường Xích Đạo 
Trời) có tên là Sadalmelik, theo tiếng Ảrập có nghĩa là “Chúa 
may mắn”. Sao § có tên là Sasalsuk có nghĩa là “Ông vua” của 
các chúa may mắn. Sao y có tên là sao Sadachbia tượng trưng 
cho mọi dự kiến điều tốt lành. 


Nhìn lên những chòm sao ® 61 


Trong chòm này cũng có một tinh vân mang tên M.2 nằm ở 
khu vực gần cổ của BẢO BÌNH. Đây là một Tinh Vân được nhà 
thiên văn Messiere (1784) sắp vào mục lục ở số thứ tự thứ hai 
trong bảng danh mục các Thiên Hà mà ông nghiên cứu được. 

Sau này, các Thiên Hà càng được khám phá nhiều hơn, ông 
ông Dreiere (1888) mới sắp lại một mục lục tống hợp mới mang 
tên đầu là NGC+ số thứ tự đặt được. 

Trong chòm có một Tinh Vân M.72 nằm giữa chòm sao BẢO 
BÌNH và chòm HẢI DƯƠNG. 


Các nhà thiên văn cổ xưa thì chọn khu vực phía Nam của bầu 
trời từ múi giờ thứ 20 trong bản đồ “Các chòm sao của quý 3” 
đến múi giờ thứ 5 trong bản đồ “Các chòm sao của quý 4” là 
khu vực thuộc về sông nước - biển khơi. Ở khu vực này có các 
chòm như: HẢI DƯƠNG, NAM NGƯ, SONG NGƯ, CÁ VOI và CON 
SÔNG. Chúng được tập trung ở gần nhau bởi vì chúng đều thuộc 
về sông nước. 

Thuở xưa, người ta cho rằng Bảo Bình tượng trưng cho dụng 
cụ mà thần Zeus đã dùng để rót “nhựa sống” từ trời về hạ giới. 
Mãi về sau lại có thêm sự tích kể rằng, Bảo Bình tượng trưng 
cho chàng Ganymede khôi ngô tuấn tú bị thần Zeus sai người 
bắt cóc để đưa lên đỉnh Olympus. Tại đó thần đã biến chàng 
thành kẻ hầu trà, phục dịch cho thần nhà trời. Chiếc cốc mà 
Ganymede thường dâng lên thần sau được hóa thành chòm sao 
Creter. Truyền thuyết của cư dân vùng Sumerian lại nói rằng 
chòm Bảo Bình có liên quan nhiều đến sự tích về nạn Đại Hồng 
Thủy đã được Kinh Thánh ghi lại. 


62 * Trần Thời 


htfp://tieulun.hopto.org 


CHÒM SAO SONG NGƯ 


Là chòm sao cuối cùng trong 12 chòm sao của đường Hoàng 
Đới. Ký hiệu Hoàng Đới của chòm SONG NGỮƯ là +. Chòm SONG 
NGƯ giống như hình chữ V rất lớn bao bọc một phần phía Đông 
Nam của chòm THIÊN MÃ. Con cá thứ nhất ở phía Bắc bao gồm 
8 ngôi sao mang độ sáng cấp 4 và cấp 5 kẻ lên trên. Con cá 
thứ hai ở phía Tây, tận cùng bằng một vòng tròn nhỏ, với những 
ngôi sao mang độ sáng cấp 5 và cấp 6 nằm ngay ở dưới ô vuông 
của chòm THIÊN MÃ. 


TAM GIÁC lgÌ 


` 





Hình: SONG NGỮƯ (Pisces) 


Nhìn lên những chòm sao 63 


Chòm SONG NGƯ có tên khoa học là Pisces, tiếng Anh là The 
Fisher, tiếng Pháp là Poissons, tiếng Hán- Việt là Song Ngư. Cư 
dân Babilon gọi nó là chòm sao Nunu, người dân Persians gọi là 
Ambrik, còn xứ Thổ Nhĩ Kỳ gọi nó là chòm Balik. 

Đối với nước Việt Nam, chòm này bắt đầu xuất hiện vào cuối 
mùa Thu và hiện diện trên bầu trời suốt mùa Đông. Độ lớn của 
chòm này được trải dài theo vĩ độ từ 2°B (sao œ chỉ cách đường 
Xích Đạo Trời 29) đến 309B. Khoảng 21 giờ ngày 10 tháng 11 
hằng năm thì chòm sao này xuất hiện ở vị trí cao nhất trên bầu 
trời. 

Theo Truyền thuyết Hy Lạp và La Mã đều cho rằng chòm SONG 
NGƯ là hiện thân của ông già Aphrodite và con trai Eros của 
lão. Để trốn khỏi sự trừng phạt của Typhon khổng lồ, cha con 
họ phải nhảy xuống suối và biến thành cá mới được an toàn. Sợ 
cha con lạc nhau, trước khi nhảy xuống suối, ông lão Aphrodite 
đã dùng xích sắt buộc cha con họ lại với nhau, thành ra vết tích 
của xích sắt đó còn lưu giữ lại gắn đuôi hai con cá trên trời. Chỗ 
nối của hai dây xích được đánh dấu bằng ngôi sao sáng nhất 
của chòm này. 


64 % Trần Thời 


htfp://tieulun.hopto.org 


NHỮNG CHÒM SAO ĐƯỢC THẤY 
VÀO QUÝ 1 (Ở Việt Nam) 


Gồm khoảng 20 chòm sao nằm rải rác từ Bắc xuống Nam. 
Chúng là những chòm sao sau đây (Theo mẫu tự chữ cái Alphabet): 


Bò Tót 
Bồ Câu 
Cá Chuồn 
Cá Vàng 
Con Cua 
Con Sông 
Con Thỏ 
Chiến Sĩ 
Chó Lớn 
Chó Nhỏ 


Ghi chú: 
« In đậm: Những chòm sao có giới thiệu trong sách này. 
„ Gạch dưới: Những chòm sao xác định phương hướng. 
e In nghiêng: Những chòm sao trên đường Hoàng Đới. 


Dao Găm 
Đồng Hồ 
Giá Vẽ 

Kỳ Lần 

La Bàn 
Mèo Rừng 
Ngự Phu 
Song Nam 
Thất Nữ 
Thiên Sơn 


Với giới hạn cho phép của tài liệu, chúng tôi chỉ vẽ lại và giới 
thiệu những chòm sao tiêu biểu (in đậm). Những chòm sao còn 
lại, các bạn có thế tham khảo trong những bản đồ của sách này. 


Nhìn lên những chòm sao 65 


htfp://tieulun.hopto.org 


Ở các nước Âu - Mỹ, người ta phân loại các chòm sao theo 
mùa để người xem nghiên cứu dễ dàng. 

Nhưng ở nước ta, không có 4 mùa như các nước khác, mà 
chỉ có 2 mùa: Mùa Nắng và mùa Mưa. Cho nên ở nước ta, việc 
nghiên cứu về sao sẽ bị hạn chế vì: Hầu hết các đêm về mùa 
mưa, hiếm khi nào ta thấy các chòm sao hiện diện tỏ tường. 

Trong sách này, chúng tôi tạm chia và phân loại các chòm 
sao theo từng quý trong năm (cứ 3 tháng 1 quý) để các bạn dễ 
tìm hiểu. 

Trước tiên, chúng tôi mời các bạn theo dõi “Những chòm sao 
của quý 1”. Những bản đồ sao trong sách này ứng với thời điểm 
quan sát vào lúc 21g00' tối hàng ngày. Nếu bạn quen theo dõi 
trễ hơn (vào lúc 22g hoặc 23g... chẳng hạn), thì vị trí của nó 
đã di chuyển sang phía trời Tây. Đến gần sáng thì những chòm 
sao lần lượt lặn hết xuống chân trời phía Tây, nhường chỗ cho 
một loạt những chòm sao mới - mà những chòm sao này chính 
là những chòm sao các bạn sẽ thấy vào quý tới. 

Đối với nước ta (Việt Nam), sao Bắc Cực không bao giờ lặn, 
mà nó luôn ở vị trí cách chân trời: 

TP. Hồ Chí Minh là 10946' vĩ tuyến. 

Thủ đô Hà Nội là 21° vĩ tuyến. 

Trong quý 1 này, trên bầu trời có sự xuất hiện của những chòm 
sao đặc biệt nổi tiếng như đã nêu ở trên. Trong đó, có khoảng 9 
ngôi sao mang độ sáng cấp 1, và được kể là có nhiều sao sáng 
nhất so với các quý khác. 


66 * Trần Thời 


http://tieulun.hopto.org 


“ N "mH 


tụt Su 
: l My 





NHỮNG CHÒM SAO CỦA QUÝ 1 (Tháng 1, 2, 3) 


Nhìn lên những chòm sao 67 


CHÒM SAO CHIẾN SĨ 


Chòm sao này rất dễ nhận diện nhờ 3 ngôi sao có độ sáng 
tương đương và xếp gần như thẳng hàng với nhau. Nó còn có 
tên là Lạp Hộ (hay Liệp Hộ) có nghĩa là “Thân Săn”. Một số tài 
liệu khác gọi chòm này là “Hiệp Sĩ” hoặc “Dũng Sĩ”. Nhưng trong 
sách này, chúng tôi dùng danh xưng “Hiệp Sĩ” dùng để chỉ chòm 
sao Hercules (Hẹc-quyn), còn danh xưng “Dũng Sĩ” dùng để chỉ 
chòm sao Perseus (Anh Tiên). 

Dưới miền quê, người dân thường gọi đó là chòm SAO CÀY 
bởi vì nó giống như cái lưỡi cày luôn chúi thấp xuống dưới chân 
trời. Vả lại nó còn được gọi như thế để đối ngược với Sao Vượt 
(Sao Mai - Venus), vì Sao Vượt luôn có chiều hướng cố vượt lên 
cao trên bầu trời. 

Có nơi còn gọi đó là chòm Sao Ba, vì cớ 3 ngôi sao sáng 
giống nhau đứng thẳng hàng và rất dễ nhận thấy. 

Chòm sao CHIẾN SĨ là một chòm sao sáng gồm 4 sao xếp 
thành hình chữ nhật (giống hình thang thì đúng hơn). Cạnh bên 
phải ngắn hơn cạnh bên trái (xem hình). Khoảng gần giữa của 
cạnh xiên phía trên có 3 sao nhỏ và mờ, đánh dấu vị trí cái đầu 
của CHIẾN Sĩ. Trung tâm của hình thang chính là 3 ngôi sao nổi 
tiếng mà chúng tôi đã đề cập ở trên. Ba ngôi sao này đánh dấu 
vị trí thắt lưng của chòm sao CHIẾN SĨ. Từ các ngôi sao ở đầu 
của CHIẾN SĨ, ta nối một đường thắng vào ngôi sao chính giữa 
của thắt lưng (sao ^ nối với sao e), xuống phía dưới thắt lưng là 
3 ngôi sao hơi mờ. Ba ngôi sao này đánh dấu vị trí thanh kiếm 
của chàng. Như thế nhìn chung, chòm sao CHIẾN SĨ có khoảng 
13 sao chính và rất nhiều sao phụ. 


68 % Trần Thời 


http://tieulun.hopto.org 





Hình: CHIẾN SĨ (Orion) 


Hai ngôi sao sáng tạo thành vai ông Thợ Săn là ngôi sao 
Betelgeuse (Bê-ten-gớt - bên trái) và Bellatrix (bên phải). Hai 
ngôi sao khác ở dưới tạo thành đôi chân. Ngôi Saiph (bên trái) 
và ngôi Rigel (bên phải). 


Nhìn lên những chòm sao % 69 





Hình: Tân của những ngôi sao trong chòm CHIẾN SĨ 


Nếu để ý kỹ, ta sẽ thấy: 3 ngôi sao nhỏ trên đầu (sao 2) - ngôi 
sao chính giữa thắt lưng (sao e) - 3 ngôi sao thanh kiếm (sao 0): 
Chúng cùng nằm trên một đường thẳng. Mà đường thẳng này chỉ 
chính xác hướng Bắc-Nam (đầu hướng Bắc - chân hướng Nam). 

Chòm sao CHIẾN SĨ xuất hiện trên bầu trời vào những đêm 
từ tháng 11 đến đầu tháng 4, lúc 21g00' tối ngày 25 tháng 1 
là nó ở vị trí cao nhất trên bầu trời (tức là nằm trên đường kinh 


70 * Trần Thời 


tuyến chạy qua Thiên Đỉnh của bầu trời). Vĩ tuyến của chòm này 
là từ 50Nam đến 5°Bắc. Bản thân của chòm CHIẾN SĨ nằm vắt 
ngang qua đường Xích Đạo Trời. Cho nên trong phương diện tìm 
phương hướng, chòm sao CHIẾN SĨ là một chòm sao tuyệt diệu: 

Đầu: Bắc - Chân: Nam - Trái: Đông - Phải: Tây. 

Như vậy, khi thấy chòm sao CHIẾN SĨ xuất hiện (dù khi mới 
mọc hay lúc sắp lặn), ta vẫn có thể xác định được phương hướng 
một cách chính xác. 

Sao sáng nhất trong chòm CHIẾN SĨ là sao Rigel: Độ sáng 
Cấp 1, màu trắng xanh. Độ sáng tương đối: 0,34. Độ sáng tuyệt 
đối: -5,8 (sáng gấp 15.000 lần Mặt trời). Đứng hàng thứ 7 trong 
số những ngôi sao sáng nhất bầu trời (sau Arcturus trong chòm 
NGƯỜI CHĂN và trước Procyon A trong chòm CHÓ NHỎ). Bề 
mặt của Rigel nóng 128600°C, đường kính lớn gấp 32 lần Mặt 
Trời của ta, và cách xa chúng ta 650 năm ánh sáng. 

Sao Betelgeuse là ngôi sao sáng nhì của chòm sao CHIẾN 
SĨ. Màu đỏ, độ sáng cấp I. Độ sáng tương đối 0,92; Độ sáng 
tuyệt đối -2,9 (sáng gấp 1.200 lần Mặt trời). Đứng thứ 12 trong 
những ngôi sao sáng nhất bầu trời (sau Altair trong chòm THÂN 
ƯNG và trước sao Alpha trong chòm NAM TÀO). Bề mặt của 
Betelgeuse nóng 2170°C, đường kính lớn gấp 290 lần Mặt Trời 
của ta, khối lượng gấp 15 lần Mặt Trời, nhưng tỉ trọng chỉ bằng 
0,0000006 của Mặt Trời mà thôi. Sao Betelgeuse cũng cách 
xa chúng ta 650 năm ánh sáng. 


Nhìn lên những chòm sao 71 


htfp://tieulun.hopto.org 





Hình: So sánh giữa ngôi sao Betelgeuse và Mặt Trời. 


Sao Bellatrix, ở vị trí trên vai phải của CHIẾN SĨ, mang độ 
sáng cấp 2, là một ngôi sao mà các nhà Thiên Văn đặc biệt chú 
ý đến. Có những người mê tín đã cho rằng, phụ nữ nào sinh đẻ 
vào mùa có ngôi sao này xuất hiện trên bầu trời, sẽ được nhiều 
ơn phước và con cái sẽ khỏe mạnh. 

Theo cố học Đông Phương thì 4 ngôi sao: Betelgeuse, Bellatrix, 
Rigel và Saiph là những sao chính của chòm sao Sâm (Nhị Thập 
Bát Tú) và những ngôi sao ở đầu CHIẾN SĨ chính là sao Chủy. 

Ngoài ra, trong chòm CHIẾN SĨ còn có một hiện tượng vũ trụ 
đặc biệt, mà giới khoa học giải thích còn chưa thống nhất... Đó 
là hiện tượng: Ngôi sao ở giữa thanh kiếm của CHIẾN SĨ thật ra 
không phải là Sao, cũng chẳng phải Tinh Vân hay Thiên Hà. Đây 
là một hiện tượng lạ nhất: có một không hai trong vũ trụ. Người 
ta tạm gọi nó là một Đại Tinh Vân và đặt tên cho nó là M.42. 
Nhưng thực chất, nó như chỉ là một đám hơi nóng mà nhiệt độ 


72 * Trần Thời 


http://tieulun.hopto.org 


lên tới 2.000.0000°C, đường kính của nó rộng tới 26 năm ánh 
sáng. Cách xa chúng ta 1.625 năm ánh sáng. Phần giữa loãng, 
và là một khoảng trống phát ra một thứ ánh sáng cực mạnh: 
gấp 25.000.000 lần Mặt Trời. Theo nhà Họa Sĩ Thiên Văn người 
Nga B. Xminốp-Ruxetski thì ở đây giống như một lỗ hổng, hay 
nói đúng hơn là một “lỗ thủng” của vũ trụ. Từ trong “ấy” (đằng 
sau lỗ thủng) luôn luôn phát ra một thứ ánh sáng chói lòa, kèm 
theo đó là luồng hơi nóng khủng khiếp, xung quanh khói lan tỏa 
thành nhiều màu sắc rất đẹp. Người Cơ Đốc Phục Lâm, theo sự 
khải thị của bà Ellen G.White (người Mỹ - Giữa thế kỷ 19) thì tin 
chắc rằng đây là cửa ngõ vào Thiên Đàng hằng sống mà bà đã 
thấy vào ngày 16.12.1848 (trích quyển “Nét bút đầu tay” (Early 
Writing). Ngay cả nhà Bác học A.Einstein (người gốc Do Thái) 
cũng cho rằng, đây rất có thể là “lối đi ra” một thế giới khác với 
thế giới loài người. 

Mới đây (thế kỷ 21), các nhà thiên văn hàng đầu trên thế giới 
cũng đã phát hiện ra khá nhiều thông tin khác nhau xung quanh 
tinh vân đầy bí ẩn này. Với kính thiên văn Huble (có độ phóng 
đại mạnh đại nhất hiện nay - đặt ở ngoài không gian), người ta 
nhận thấy “phía bên trong” của M.42 có chứa vô số Mặt trời mới 
được hình thành, đã từng xảy ra nhiều vụ siêu nổ (super nova) và 
hứa hẹn khai sinh ra thêm nhiều Mặt trời hơn nữa ở “trong đó”. 
Chưa hết, người ta còn thấy rất nhiều đám mây bụi ẩn ẩn hiện 
hiện rất khó nhận dạng và chưa dám kết luận đây là những dạng 
mây øì? Chỉ biết rằng, rất có thể nguy cơ một lỗ đen vũ trụ sẽ 
hình thành tại đây. 


Nhìn lên những chòm sao % 73 


htfp://tieulun.hopto.org 





Hình: Đại tinh vân M.42 trong chòm CHIẾN SĨ 


Trong Thần thoại Hy Lạp kể lại thì xưa kia, có một chàng CHIẾN 
SĨ tên là ORION, đã có thù riêng với thần Zeus (chúa tế các Vị 
Thần). Vị thần này đã phái nhiều thuộc hạ đến để khử chàng, 
nhưng không làm sao chống được chàng. Cuối cùng, ông đã 
dùng kế độc lừa lúc Chiến Sĩ ORION đi dẫn Chó đi săn Thỏ (CHÓ 
LỚN và THỎ là 2 chòm sao nằm gần chòm sao CHIẾN SĨ), ông 
đã biệt phái một con Bò Cạp có nọc độc cực mạnh cắn vào gót 
chân chàng. Orion đã chết một cách đau đớn vì chất nọc giết 
người của con vật này. Nhưng vong hồn của vị Chiến Sĩ Orion 
bất tử này đã không chịu khuất phục. Tử Thần không đi xuống 
Âm Phủ, mà phiêu bạt đây đó để tìm cách trả thù con Bò Cạp đã 
cướp đoạt mạng sống của mình. Thấy vậy, Zeus liền đưa cả hai 
lên bầu trời, làm những vì sao chiếu sáng ban đêm, và cũng là để 
luôn nhắc nhở người đời không quên câu chuyện truyền thuyết này. 


74 * Trần Thời 


Tuy nhiên, vì vẫn theo sợ hãi của mình, chòm Bò Cạp thường 
lẩn tránh chòm sao CHIẾN SĨ. Cho nên khi ta vừa thấy chòm sao 
CHIẾN SĨ vừa chớm mọc ở phương Đông, thì chòm BÒ CẠP đã 
vội vã lặn xuống chân trời Tây, và chỉ “dám” xuất hiện khi thấy 
chòm sao CHIẾN SĨ đã đi khuất. Thông thường, khi thấy chòm 
sao CHIẾN SĨ xuất hiện trên bầu trời thì ta sẽ không thấy chòm 
sao BÒ CẠP nữa. Và ngược lại, khi không thấy chòm sao CHIẾN SĨ 
nữa, thì chòm BÒ CẠP mới bắt đầu từ từ mọc lên ở phương Đông. 

Bên Âu Châu, Người Ái Nhĩ Lan bảo rằng: Ông Thần Săn Orion 
là một vĩ nhân người Ái Nhĩ Lan trên bầu trời (I) 

Người Ärập cho rằng, Orion chính là thần Aljauzah và cũng là 
AI Jabbar có nghĩa là “to lớn”. 

Một truyền thuyết khác kể rằng, Orion là con trai của Poseidon 
được phái đến sinh sống bằng nghề săn bắn và đã lọt được vào 
mắt nàng Artemis, thần cai quản Mặt Trăng. Vì quá yêu chàng 
thợ săn, nàng đã xao nhãng công việc chiếu sáng cho muôn loài 
khi Mặt Trời đi nghỉ, nên thần nhà trời tìm cách cản phá mối tình 
giữa đôi trai tài gái sắc. Một hôm, người anh song sinh của nàng 
là Apollo dạo chơi cùng nàng, từ xa Apollo khéo hướng ánh sáng 
làm cho Orion trở thành một vệt đen giữa làn sóng sáng chói 
chang rồi thần thách nàng Artemis bắn trúng vết đen đó. Trong 
niềm phấn khích có phần kiêu hãnh, Artemis lập tức giương cung 
phóng mũi tên lao thẳng vào đích được người anh thách đố. Bằng 
kế đó, Apollo đã mượn tay Artemis thủ tiêu người mà nàng yêu 
quý. Khi biết được sự thật, nàng vô cùng xót thương và không 
quản mọi gian nguy, nàng đã mang được xác người mình yêu 
đặt lên trời thành chòm sao Orion và còn đưa thêm hai con chó 


Nhìn lên những chòm sao 75 


htfp://tieulun.hopto.org 


săn lên đó cùng chàng. Cẩn thận hơn, nàng còn dùng ba ngôi 
sao sáng nhất để đánh dấu cơ thể người yêu. Quá yêu thương 
người tình đã do nàng bất cẩn giết hại, nàng không thể tự an ủi 
được và từ đó nàng mất hết tình yêu vào cuộc sống. 


CHÒM SAO CHÓ LỚN (ĐẠI CẤU) 


Nối dài đường kẻ từ thắt lưng của chòm CHIẾN SĨ về phía 
Đông Nam, chúng ta sẽ gặp sao Sirius trong chòm CHÓ LỚN. 
Nó chính là ngôi sao sáng nhất bầu trời từ xưa đến nay. Sirius 
có màu trắng xanh, độ sáng tương đối: -1,58; độ sáng tuyệt đối: 
+1,4. So với những ngôi sao mờ nhất (xem bằng mắt thường), 
thì nó sáng gấp 300 lần những sao đó. Sirius cách xa chúng 
ta 8,6 năm ánh sáng (có tài liệu ghi rằng 8,73), và đứng thứ 
10 trong những ngôi sao gần ta nhất. Đó là một ngôi Sao Kép 
(tức là 2 ngôi sao đứng gần nhau, đến nỗi khi chúng ta nhìn cứ 
tưởng như là 1, độ sáng của chúng chính là tổng 2 độ sáng của 
chúng cộng lại). 

Sao Sirius A thì lớn hơn sao Sirius B rất nhiều lần, nhiệt độ bề 
mặt của sao Sirius A là 7820°C, bán kính lớn gấp 1,8 lần Mặt 
Trời, khối lượng nặng gấp 2,4 lần Mặt Trời, nhưng tỉ trọng chỉ 
bằng 0,42 lần Mặt Trời mà thôi. 

Còn sao Sirius B thì rất nhỏ và mờ. Độ sáng tương đối: 
+8,54; độ sáng tuyệt đối: +11,4. Nhiệt độ bề mặt của Sirius B 
là 5.2509C, bán kính chỉ bằng 0,034 lần của Mặt Trời, khối lượng 
chỉ bằng 0,96 lần của Mặt Trời, nhưng tỉ trọng rất lớn: gấp 27 
lần của Mặt Trời ta. 


76 * Trần Thời 


http://tieulun.hopto.org 


Trong các bản vẽ xưa thì ngôi sao Sirius nằm ở vị trí cái mũi 
của CHÓ LỚN, và tư thế của Con Chó này là đang ngồi chứ không 
phải là đang đứng. 

Chòm CHÓ LỚN có tên khoa học là Canis Major, tiếng Anh là 
The Big Dog (hoặc The Great Dog), tiếng Pháp là Grand Chien, 
tiếng Hán Việt là Đại Cẩu. Mọc vào khoảng từ đầu tháng Giêng 
đến cuối tháng 3 (suốt quý 1), nằm ở Vĩ Tuyến 659N. Khoảng 
21g00' tối ngày 15 tháng 2 hàng năm, thì nó xuất hiện ở vị trí 
cao nhất trên bầu trời. 


L0 [là 


I6 012600 
Ki 


“3X CHÓ NHỎ 
Sà» 


hẮ ; 
Mi) 


_* 
CHIẾN SĨ ` 





-20 -10° 3% 


Hình: Tam giác đều nổi tiếng trên bầu trời Quý 1. 


Nhìn lên những chòm sao 77 


Điều đặc biệt là 3 ngôi sao Betelgeuse, Sirius và Procyon 
trong chòm sao CHÓ NHỎ lập thành một hình tam giác đều rất 
rõ ràng trên bầu trời (xem hình). 


CHÒM SAO CHÓ NHỎ (TIỂU CẤU) 


Ngôi sao Procyon ở hướng Đông của ngôi sao Betelgeuse 
(trong chòm CHIẾN SĨ). Procyon là một ngôi sao kép, sáng cấp 
1. Độ sáng tương đối của Procyon A là +0,53; độ sáng tuyệt 
đối là +2,8. Còn Procyon B thì mờ hơn, độ sáng tương đối là 
+10,8; độ sáng tuyệt đối là +3,1. Cả 2 ngôi sao Procyon A và 
Procyon B đều cách xa chúng ta 11,2 năm ánh sáng. Nhiệt độ 
bề mặt của Procyon A là 7.830°C, bán kính lớn gấp 1,9 lần Mặt 
Trời (xem “So sánh kích thước một số vì sao” ở phần Phụ Lục). 
Khối lượng nặng xấp xỉ với Mặt Trời (Mặt Trời = 1,0; Procyon = 
1,1), và tỉ trọng chỉ bằng 0,16 lần của Mặt Trời mà thôi. 

Chòm sao CHÓ NHỎ có tên khoa học là Canis Minor, tiếng 
Anh là the Little Dog, tiếng Pháp là Petit Chien, tiếng Hán Việt là 
Tiểu Cẩu. Mọc cùng một lúc với chòm CHÓ LỚN, Vĩ Tuyến +59B. 
Khoảng 21g00' tối ngày 10 tháng 3 hàng năm, thì nó xuất hiện 
ở vị trí cao nhất trên bầu trời. 

Thần thoại Hy Lạp kể lại rằng, Chiến sĩ Orion có hai con chó 
săn Canis Major và Canis Minor luôn trung thành với chủ, là trợ 
thủ đắc lực cho Orion mỗi cuộc săn bắn. Khi Orion bị Artemis sát 
hại khiến hai chó săn đau khổ suốt ngày không ăn, không uống 
øì chỉ kêu khóc thảm thương và thần Zeus động lòng thương 
bèn cho chúng lên trời cùng với chủ tạo nên chòm CHÓ LỚN 
và CHÓ NHỎ. 


78 * Trần Thời 


htfp://tieulun.hopto.org 


CHÒM SAO NGỰ PHU 


Mọc trước chòm ĐẠI HÙNG khoảng 6 giờ và sau chòm HOÀNG 
HẬU khoảng 6 giờ, nằm ở ngay phía Tây của chòm DŨNG SĨ 
PERSEUS. Chòm NGỰ PHU gồm 5 sao chính xếp thành hình 
ngũ giác không đều. Nếu từ cạnh ngắn nhất (từ sao 0 đến sao 
Menkalinan), kéo một đoạn dài khoảng 6 lần đoạn đó thì tới sao 
Bắc Cực (xem hình dưới). 

Trong chòm có một ngôi sao mang độ sáng cấp 1, màu 
vàng, tên là Capella. Theo bản vẽ của các họa sĩ thời xưa tưởng 
tượng, thì sao Capella là vị trí của con dê cái do chính ông Ngự 
Phu ôm vào lòng. Sao Capella có nhiệt độ bề mặt là 3.8400C, 


Mèukalin; ít 





Hình: NGỰ PHU (Auriga) 


Nhìn lên những chòm sao 79 


đường kính lớn gấp 12 lần Mặt Trời (xem “Nhiệt độ và kích thước 
của những sao đặc biệt" trang 164-165), nặng gấp 4,2 lần Mặt 
Trời và cách xa chúng ta 45 năm ánh sáng. Độ sáng tương đối 
là +0,21; độ sáng tuyệt đối là -0,6. Đứng hàng thứ 5 trong số 
những ngôi sao sáng nhất bầu trời (sau Vega trong chòm CÂY 
ĐÀN và trước Arcturus trong chòm NGƯỜI CHĂN). 

Phía dưới ngôi sao Capella là 3 ngôi sao mờ, hợp thành một 
tam giác cân, đánh dấu vị trí những con dê con. Trong chòm 
NGỰ PHU có những đám tinh vân mở rộng (ký hiệu M.37, M.38). 
Mỗi đám tinh vân như thế chứa khoảng 100 sao nhỏ cách xa 
chúng ta khoảng 2.700 ánh sáng. 

Chòm sao NGỰ PHU trải dài từ vĩ tuyến 289B đến 459B, thường 
xuyên xuất hiện trên bầu trời vào các đêm mùa Đông và mùa 
Xuân. Khoảng 21g00' ngày 30 tháng 1 hàng năm thì nó xuất hiện 
ở vị trí cao nhất trên bầu trời. Do chòm NGỰ PHU cùng Kinh Tuyến 
với chòm CHIẾN SĨ, cho nên khi nào nhìn thấy chòm NGỰ PHU 
thì đồng thời lùi về phía Nam cũng nhìn thấy chòm sao CHIẾN SĨ. 

Chòm NGỰ PHU có nghĩa là Người Đánh Xe, tên khoa học là 
Auriga, tiếng Anh là The Charioteer, tiếng Pháp là Cocher. 

Trong Thần thoại Hy Lạp, NGỰ PHU chính là Phaéthon (Pha-ê- 
tông có nghĩa là “rực sáng”), con trai của thần Mặt Trời Helios. 
Chuyện kế rằng một bữa kia. Thần Mặt Trời đã quá hứng khởi đột 
xuất và đã vô tình hứa ban cho con trai cưng Phaéthon của mình 
một điều ước nguyện tùy ý. Phaéthon liền không bỏ lỡ cơ hội, bèn 
cầu xin cha của mình một ước nguyện cực kỳ tai hại và oái ăm. 
Ước nguyện đó là: Được cưỡi cỗ xe thần mã rực lửa mà cha mình 
thường cưỡi hàng ngày. Helios chỉ biết vò đầu bứt tai khuyên nhủ 


80 * Trần Thời 


htfp://tieulun.hopto.org 


can ngăn con trai mình một cách tha thiết. Nhưng Phaéthon vì 
quá khao khát được chứng minh và biểu diễn cho chúng bạn biết 
rằng mình là con thật của Thần Mặt Trời. Nên cậu khước từ mọi lời 
khuyên nhủ chí tình của người cha thân yêu. Cuối cùng, Helios đành 
phải chấp nhận điều mong muốn ngỗ ngược của thằng nhóc, chỉ 
vì cần phải giữ đúng lời hứa của một vị Thần Linh. Phần Phaéthon, 
cậu ta đâu biết rằng mình chỉ là một người trần thế đoản mệnh. 
Cho nên làm sao cậu có thể đảm đương nổi trách nhiệm của một 
vị Thần Linh. Chiếc xe ngựa lửa do Phaéthon điều khiển đã làm 
đảo lộn tất cả sự trật tự của bầu trời và mặt đất một cách khủng 
khiếp. Vì quá sợ hãi khi chạy ngang qua những con Bò Cạp hung 
dữ và Cá Voi khổng lồ, cậu đã buông dây cương, làm cho các 
Thần Mã chạy lung tung, cỗ xe lửa rực sáng đã tàn phá, đốt cháy 
và giết hại biết bao nhiêu dân làng dưới trần thế đang sống yên 
bình. Ánh sáng đã thấu xuống đến tận Âm Phủ làm cho Nữ Thần 
Gaia (đất mẹ của muôn loài) phải kêu thấu đến tai Thần Zeus tối 
cao, Thần Zeus liền vung tay giáng một búa sấm sét của mình, 
cỗ xe ngựa lửa đã vỡ tan tành. Phaéthon bị lửa cháy thiêu rụi. Các 
tiên nữ Ninfred (nanh-phơ) đã đắp cho cậu một nấm mồ bên cạnh 
sông Eridanus (Eriđăng). 

Theo Thần thoại La Mã, Auriga là hiện thân của thần núi lửa 
Hephaestus (cũng có phiên bản nói là Erechtheus con trai của 
thần Hephaestus). Hai cha con họ đều là những người tàn tật đi 
lại rất khó khăn nên đã sáng tạo ra chiếc xe ngựa kéo trợ giúp 
họ đi lại không phải làm phiền đến ai. Để nêu gương tính tự lập 
sáng tạo vượt qua số phận, thần Jupiter đã đưa cỗ xe và người 
sáng tạo ra xe đặt lên trời thành chòm Ngự Phu. 


Nhìn lên những chòm sao ® 81 


htfp://tieulun.hopto.org 


Tin vào người có đầu óc sáng tạo nên thần Jupiter đã giao cho 
Ngự Phu trông coi con dê Amalthea, là ân nhân, là bảo mẫu của 
dJupiter lúc thiếu thời khi thần phải đi lánh nạn ở đảo Crete. Do 
đó, Ngự Phu được hình dung là một người bị què chân ngồi trên 
chiếc xe, vai khoác tay nải, một tay giữ con dê ngồi trên đùi... 
Về tích này, Truyền thuyết Hy Lạp kể rằng cha của thần Zeus là 
thần nhà Trời Kronos, một phần ham quyền lực và rất tàn nhẫn. 
Tin vào một lời sấm nói rằng về sau sẽ có một đứa con thay ông 
cai quản cơ nghiệp do ông dựng nên, thế là ông đã ăn thịt tất 
cả các đứa con của ông khi chúng vừa được sinh ra. Lúc Zeus 
ra đời, bà mẹ Zeus đã trao cho Kronos cục đá rồi đem Zeus ra 
nuôi ở đảo Crete. Nhờ Dê thần Amalthea cho bú mớm, lớn lên 
nhờ sữa Dê Thần, về sau Zeus lại lật đổ Kronos giành quyền cai 
trị các vị thần. Nhờ công nuôi dưỡng của Dê Mẹ, thần Zeus tới 
đưa Dê Mẹ lên trời nhờ Ngự Phu chăm sóc. 


CHÒM SAO THẤT NỮ 


Chòm THẤT NỮ rất dễ nhận diện nhờ một nhóm sao đứng sát 
bên nhau thành một chùm nằm rất gần chòm sao BÒ TÓT và 
giống như Cái Tua Rua, cho nên có người còn gọi đó là chòm 
sao RUA. 

Theo các bản vẽ xưa thì THẤT NỮ nằm ở vị trí cái vai của BÒ 
TÓT. Chòm THẤT NỮ là một đám gồm nhiều sao phát tán (xem 
hình): Gồm khoảng 180 sao nhỏ tụ lại thành từng đám cách xa 
chúng ta khoảng 120 năm ánh sáng. Trong đó có 4 sao chính 
và thêm vài sao nhỏ được thấy rất rõ với ống kính thiên văn loại 


82 % Trần Thời 


htfp://tieulun.hopto.org 





Hình: Chòm sao THẤT NỮ được nhìn bằng ống nhòm. 


thường. Với những kính thiên văn có độ phóng càng lớn, thì càng 
cho ta thấy nhiều sơn hơn nữa. Nhưng với mắt thường thì ta chỉ 
nhìn thấy khoảng 6 sao mà thôi. 

Chòm THẤT NỮ có tên khoa học là Pleiades, tiếng Anh là The 
Seven Fairy, ở Việt Nam có nhiều người còn gọi là chòm sao 
Bảy Chị Em. 

Chòm THẤT NỮ xuất hiện trên bầu trời vào cuối tháng Chạp và 
đầu tháng Giêng. Khoảng 21g00' tối ngày 5 tháng 1 hàng năm thì 
nó xuất hiện ở vị trí cao nhất trên bầu trời, nằm ở vĩ tuyến 65° Bắc. 

Đúng ra, những chòm sao phát tán thì rất xa chúng ta. Trong 
đó chùm nào sáng nhất thì ta cũng chỉ thấy nó là một điểm rất 


Nhìn lên những chòm sao % 83 





« ờ > 


Hình: Một trong những chùm Tinh Vân phát sáng. 


mờ. Độ sáng của nó không giống như độ sáng của những định 
tinh. Trong Thiên Hà của chúng ta, có thể trông thấy được khoảng 
100 chùm như thế. Còn trong những Thiên Hà khác thì vô số kế. 

Theo Truyền thuyết Hy Lạp kể lại thì nhóm sao này là hiện 
thân của 7 cô con gái của thần Atlas, một vị thần khổng lồ đã bị 
thần Zeus trừng phạt phải gánh cả bầu trời trên đôi vai của mình. 

Nhưng để giải thích cho hiện tượng chỉ thấy 6 ngôi sao bằng 
mắt thường thì người ta có kể lại một câu chuyện về 7 tên cướp 
bắt cóc đi một cô gái (xem tr. 18). 


84 % Trần Thời 


Có nơi kể lại rằng chòm thất nữ chính là các nàng tiên nữ 
Ninfred (Nanh-phơ) ở thung lũng Nida. Sắc đẹp của các nàng 
được xem là báu vật của thế giới thần thánh. Họ gồm 6 chị gái 
và 1 em trai. Chưa từng có một người trần thế nào có diễm 
phúc được chiêm ngưỡng sắc đẹp đó. Tên của các Ninfred này 
là những nàng Hyades (Hy-at-đơ). Một hôm, em trai ruột của các 
nàng là Hyas (hy-at-xơ) khi đi săn ở xứ Libie, không may bị sư 
tử vồ chết. Thương nhớ người em ruột, các nàng Hyades khóc 
mãi không nguôi và cầu cứu thần Zeus. Để an ủi và chấm dứt 
những giọt nước mắt triển miên. Thần Zeus đã biến họ thành 
chòm sao nằm gần chòm BÒ TÓT. Nhưng các Hyades vẫn không 
nguôi thương nhớ người em ruột bất hạnh của mình. Các nàng 
vẫn khóc. Người Hy Lạp xưa kể rằng, mỗi lần thấy Hyades xuất 
hiện ở chân trời vào lúc Mặt Trời mọc hay mặt trời lặn là sắp có 
mưa. Hyades tiếng Hy Lạp có nghĩa là “hay mưa”. Chuyện tích 
này cũng lý giải được vì sao chòm THẤT NỮ chỉ có 6 ngôi sao. 

Có truyền thuyết khác cho rằng, chàng Chiến Sĩ Orion si tình, 
luôn tìm cách chinh phục trái tim của 6 chị em Ninfred này. Và 
dĩ nhiên các cô không bằng lòng chàng, cho nên chòm CHIẾN 
SĨ cứ “đi theo” chòm THẤT NỮ mãi. 

Khi tới mùa Tua Rua mọc ở đàng Đông, dân quê miền Bắc 
nước ta bắt đầu gieo mạ. Họ nhẫn nại đổ mồ hôi trên luống cày 
để đổi lấy những bát cơm cho gia đình và xóm làng yêu dấu. 
Họ sợ nắng, sợ mưa, sợ Trời, sợ Đất. Và trong những ngày sao 
Tua Rua mọc đó, nếu có tiếng sấm nổi lên họ mới cảm thấy yên 
lòng, vì đấy là điểm được mùa. 


Nhìn lên những chòm sao 85 


htfp://tieulun.hopto.org 


Trên trời có ông sao Rua 
Ở dưới hạ giới có Vua Ba Vành. 


Câu hát trong thời giặc giã của ngày xưa cho chúng ta biết 
chòm sao này gần gũi với người dân Việt Nam thế nào, và như 
thế, nó phải rất dễ nhận thấy trên một vòm trời bao la, bát ngát. 

Người dân quê nghiệm rằng, nếu thấy ở đầu Tua Rua sáng, 
thì họ phải cấy lúc đầu mùa. Ở cuối Tua Rua sáng thì họ phải 
cấy lúc cuối mùa. Còn nếu không, họ phải cấy vào giữa mùa. 


Bao giờ láng rã bàng trôi 
Tua Rua xế quặt thì thôi cấy bừa. 


Theo Thiên Văn cổ Đông phương thì THẤT NỮ còn được gọi 
là sao Mão trong Nhị Thập Bát Tú. 

Theo quan niệm của một số người theo đạo Thiên Chúa Giáo 
thì đây chính là 7 người con gái của thây tư tế xứ Mid--ăn (Ma- 
đan) tên là Jeth-rõ (Giê-trô). Trong một lần nọ, khi mấy cô này 
đi ra giếng để xách nước đổ đầy máng cho bầy chiên của mình 
uống. Bỗng nhiên có một số kẻ chăn chiên ngổ ngáo ở khu vực 
khác đến giành chỗ, xua đuổi và hiếp đáp mấy cô này. Ngay lúc 
ấy có một nhân vật xuất hiện tên là Moses (Môi-se) bênh vực cho 
các cô. Quá cảm kích trước tấm lòng hào hiệp ấy, người cha 
4Jeth-rõ cho mời Moses đến lều của mình dùng bữa và chấp thuận 
gả con gái đầu lòng của mình tên là Zip-po-răh (Sê-phô-+a) cho 
Moses. Số chị em chỉ còn lại 6 người, bởi người chị cả đã theo 
chồng Moses qua xứ Ai Cập để thực hiện sứ mạng giải thoát dân 
Do Thái ra khỏi kiếp nô lệ theo mệnh lệnh của Đấng Tạo Hóa. 


86 * Trần Thời 


htfp://tieulun.hopto.org 


CHÒM SAO CON THỎ 


Là một nhóm những ngôi sao mờ ở phía dưới chân của chòm 
CHÓ LỚN và phía nam của chòm CHIẾN SĨ. Phần chính của 
chòm sao CON THỎ là 4 ngôi sao mờ hợp thành một tứ giác, 
có độ sáng cấp 3 và cấp 4. Từ hình tứ giác này tỏa ra hai phía 
là một số sao nữa tạo thành hình dáng một Con Thỏ đang ngồi 
dưới chân Chiến Sĩ. 

Chòm CON THỎ có tên khoa học là Lepus, tiếng Anh là The 
Hare, tiếng Pháp là Lievre, tiếng Hán Việt là Thiên Thố. Chòm 
sao CON THỎ mọc trên bầu trời cùng một lúc với chòm CHIẾN 
SĨ, vĩ tuyến từ 159N đến 25°N. Khoảng 21g00' tối ngày 25 tháng 
1 hàng năm, thì nó xuất hiện ở vị trí cao nhất trên bầu trời. 





Hình: CON THỎ (PEPUS) 


Nhìn lên những chòm sao 87 


Theo Thần thoại Hy Lạp thì Con Thỏ này chính là Con Thỏ mà 
chàng thợ săn Orion đã tìm cách săn bắn. Nhưng Con Thỏ này 
đã may mắn thoát chết là vì chàng Thợ Săn đã chết trước khi 
săn được Thỏ. Kẻ đã hại chết chàng Chiến Sĩ chính là con Bò 
Cạp lửa của thần Zeus phái đến hãm hại. 


CHÒM SAO BỒ CÂU 


Nằm ở phía Nam của chòm CON THỎ, gồm 4 ngôi sao tạo 
thành. Chiều dài đo được khoảng 59. Ở các vùng gần Chí Tuyến 
Bắc thì người ta xem chòm BỒ CÂU như là một Kim Chỉ Nam để 
định hướng. Vì lẽ, đối với những vùng ở đó thì chòm BỒ CÂU có 
vị trí sát chân trời Nam. Trong khi đó, ngôi sao Bắc Cực (Polaris) 
lại nằm rất cao, nên khó xác định phương hướng theo sao Bắc 
Cực được. 





Hình: BỒ CÂU (Columba) 


88 # Trần Thời 


http://tieulun.hopto.org 


Hiện nay, con chim Bồ Câu được cả thế giới nhìn nhận đây là 
biểu tượng của Hòa bình. Các bức tranh cổ động cho hòa bình, 
hữu nghị, chống chiến tranh hạt nhân trên toàn thế giới... đều có 
hình con chim Bồ Câu cách điệu, kiểu này hay kiểu khác. 

Vì sao Bồ Câu lại được xem như là biểu tượng của Hòa bình? 

Theo Thánh Kinh Cựu Ước của Cơ Đốc Giáo thì cách nay gần 
6000 năm, một trận lụt Đại Hồng Thủy đã xảy ra ở trái đất, chôn 
vùi mọi tội ác trên địa cầu. Chỉ có duy nhất một gia đình được 
sống, đó là gia đình ông Noah (Nôê). Sở dĩ ông và gia đình thoát 
chết được là vì đã được Đức Chúa Trời báo trước về trận lụt trước 
đó 120 năm. Ông đã đóng một chiếc tàu thật lớn để chứa các 
súc vật vào tàu của ông theo từng cặp. Trận lụt Đại Hồng Thủy 
đã diễn ra đúng như lời Tiên Tri. Hơn một năm sau, khi nước lụt 
đã rút. Ông Noah thả chim Bồ Câu ra, sau đó chim đã bay về, 
trên miệng ngậm một nhành Ôlive. Gia đình Noah lúc đó mới ra 
khỏi tàu và tạ ơn Đức Chúa Trời. Từ đó về sau, khi nói đến chim 
Bồ Câu, tức là nói đến sự bình an và hòa thuận. 

Chòm sao BỒ CÂU có tên khoa học là Columba, tiếng Anh là 
The Dove, tiếng Pháp là Colombe, tiếng Hán Việt là Thiên Cáp, 
mọc cùng lúc với chòm CHIẾN SĨ và chòm CON THỎ, vĩ tuyến 
35°N. Khoảng 21g00' ngày 30 tháng O1 hàng năm, thì nó xuất 
hiện ở vị trí cao nhất trên bầu trời. 


CHÒM SAO DAO GĂM 


Gồm hai ngôi sao khá mờ (có độ sáng cấp 3 và cấp 4) ở phía 
sau đuôi của chòm BỒ CÂU và phía nam của chòm CHIẾN SĨ. 


Nhìn lên những chòm sao % 89 


htfp://tieulun.hopto.org 





Hình: DAO GĂM (Caelum) 


Chòm sao DAO GĂM có tên khoa học là Caelum, tiếng Anh là 
The Burin, tiếng Pháp là Burin, tiếng Hán Việt là Điêu Cụ, mọc 
cùng lúc với chòm CHIẾN SĨ, BỒ CÂU và chòm CON THỎ, vĩ tuyến 
3509N. Khoảng 21g00' ngày 15 tháng O1 hàng năm, thì nó xuất 
hiện ở vị trí cao nhất trên bầu trời. 

Theo Thánh Kinh Cựu Ước của Cơ Đốc Giáo thì đây có thể là 
con Dao Găm mà chàng Cain đã dùng để giết em trai mình là 
Abel vì cay cú do không được Đức Chúa Trời nhận lễ vật. 


CHÒM SAO ĐÔNG HỒ 


Là một nhóm gồm khoảng 3-4 ngôi sao mờ ở phía Tây của 
chòm DAO GĂM và phía nam của chòm CON SÔNG. Phần chính 
của chòm sao ĐỒNG HỒ là 3 ngôi sao mờ tạo thành một đường 
gãy khúc, có độ sáng cấp 3 và cấp 4. 


90 * Trần Thời 


http://tieulun.hopto.org 


Người Hy Lạp cổ đại phát minh 
ra Đồng hồ Mặt Trời từ rất sớm, 
do đó hình ảnh của chòm sao 
này được minh hoạ giống như 
một chiếc Đồng hồ Mặt Trời. Tuy 
nhiên, có một số bản vẽ khác thì 
chòm này được minh hoạ giống 
như một chiếc Đồng hồ cát. 

Chòm sao ĐỒNG HỒ có tên 
khoa học là Horologium, tiếng 
Anh là The Clock, tiếng Pháp là 
Orloge, tiếng Hán Việt là Thời ~óO 
chung, mọc cùng lúc với chòm Hình: ĐỒNG HỒ (Horologium) 
CON SÔNG và chòm DAO GĂM, 
vĩ tuyến từ 43°N đến 640N. Khoảng 21g00' ngày 10 tháng O1 
hàng năm, thì nó xuất hiện ở vị trí cao nhất trên bầu trời. 





CHÒM SAO GIÁ VẼ 


Gồm ba ngôi sao mờ hợp thành một tam giác hơi dẹt, có độ 
sáng cấp 4 và cấp 5, nằm ở vị trí phía Nam của chòm BỒ CÂU 
và ngay kế bên ngôi sao Canopus của chòm SỐNG TÀU ARGO 
(phía Tây). Chòm sao GIÁ VẼ có tên khoa học là Pictor, tiếng Anh 
là The Easel, tiếng Pháp là Chevalet, tiếng Hán Việt là Hội Giá, 
mọc cùng lúc với chòm CHIẾN Sĩ, BỒ CÂU và chòm CON THỎ, 
vĩ tuyến từ 50°N đến 620N. Khoảng 21g00' ngày 20 tháng O1 
hàng năm, thì nó xuất hiện ở vị trí cao nhất trên bầu trời. 


Nhìn lên những chòm sao 9] 


http://tieulun.hopto.org 





Hình: GIÁ VẼ (Pictor) 


Chòm sao này nêu lên biểu tượng giá vẽ của những hoạ sĩ thời 
Phục Hưng, người đã mang nét đẹp đến cho nhân loại thông qua 
tài năng kiệt xuất của mình. 


CHÒM SAO KỲ LÂN 


Là một nhóm những ngôi sao rất mờ (có độ sáng cấp 4 và 
cấp 5) nằm lọt thỏm ở bên trong “Tam giác đều nổi tiếng của quý 
1" (xem hình trang 77). Phần chính của chòm sao KỲ LÂN gồm 
khoảng 6 ngôi sao hợp thành một hình giống như con ngựa đang 
phi. Trong các hình vẽ minh hoạ thì con Kỳ Lân này giống y như 
một con ngựa bình thường, nhưng ở trán có mọc thêm một cái 
sừng dài (xem hình bên), chứ không giống như các con Kỳ Lân 
mà ta thường thấy múa Lân trong những lúc lễ Tết, Trung Thu, 
hội hè... của Á Đông. 


92 * Trần Thời 


htfp://tieulun.hopto.org 






Procyon 
® 7, 


CHÓ NHỎ 


CHỎM SAO KỸ LẦN 
Hình: Mối tương quan giữa chòm sao Kỳ Lân và Chó Nhỏ. 


Chòm sao KỲ LÂN có tên khoa học là Monoceros, tiếng Anh 
là The unicorn, tiếng Pháp là Licorne, mọc cùng lúc với “Tam 
giác đều nổi tiếng của quý 1”, vĩ tuyến của chòm này trải dài từ 
10°N đến 109B (tức là nằm vắt ngang qua đường Xích Đạo Trời). 
Khoảng 21g00' ngày 20 tháng 02 hàng năm, thì nó xuất hiện ở 
vị trí cao nhất trên bầu trời. 


CHÒM SAO LA BÀN 

Bao gồm 3 ngôi sao rất mờ (có độ sáng cấp 4 và cấp 5) đứng 
thẳng hàng (nhưng không cách đều nhau như thắt lưng của chiến 
sĩ), nằm lọt thỏm ở bên trong của chòm CON TÀU ARGO. 

Chòm sao LA BÀN có tên khoa học là Pyxis, tiếng Anh là The 
Compass, tiếng Pháp là Compas, mọc cùng lúc với chòm BUỒM 
TÀU ARGO và chòm ĐUÔI TÀU ARGO, nằm trong khu vực vĩ tuyến 
từ 30°%N đến 40°N. Khoảng 21g00' ngày 15 tháng 03 hàng năm, 
thì nó xuất hiện ở vị trí cao nhất trên bầu trời. 


Nhìn lên những chòm sao % 93 


htfp://tieulun.hopto.org 


Thực ra, chòm này phải gọi là Hải Bàn mới đúng, bởi vì đây 
chính là cái La Bàn được thiết kế riêng cho chiếc TÀU ARGO 
huyền thoại, nhờ đó mà đã đưa được các chiến binh anh dũng 
đoạt được bộ lông cừu vàng và trở về an toàn. Sau khi chiếc tàu 
bị vỡ tan ra từng mảnh, chiếc Hải Bàn này cũng được đưa lên 
bầu trời thành những vì sao chiếu sáng để tưởng nhớ đến việc 
hoàn thành một cách tốt đẹp sứ mạng cao cả của nó. 





94 % Trần Thời 


hftp://tieulun.hopto.org 


NHỮNG CHÒM SAO ĐƯỢC THẤY 
VÀO QUÝ 2 


Gồm khoảng 23 chòm sao có tên sau đây (Theo mẫu tự chữ 
cái Alphabet): 


« Cái Bơm „ Con Quạ „ Nữ Đồng Trinh 

„ Cái Cân „ Con Ruồi ø« Quái Nhân Mã 

‹„ Cái Ly ‹ Dây Xích Chó s Rắn Biển 

« Cắc Kè „ Gấu Lớn „ Sư Tử 

„ Chim Sếu „ Gấu Nhỏ « Sư Tử Nhỏ 

„ Chó 3 đầu „ Kính Phóng Đại s Tóc Bà Berenices 
„ Chó Sói « Nam Tào „ Vương Miện P.Bắc 
„« Com Pa „« Người Chăn 

Ghi chú: 


« In đậm: Những chòm sao có giới thiệu trong sách này. 

„ Gạch dưới: Những chòm sao xác định phương hướng. 

« Ín nghiêng: Những chòm sao trên đường Hoàng Đới. 

Những chòm sao của quý 2 này thì trông có về mờ hơn những 
chòm sao bên quý 1 (chỉ có khoảng 5 sao có độ sáng cấp 1). 
Tuy nhiên, thật là thú vị khi đến mùa này, chúng ta được nghiên 
cứu một cách trọn vẹn chòm sao nổi tiếng qua từng thời đại. 
Đó là chòm sao GẤU LỚN. Phải thừa nhận rằng, nếu ta vô tình 
đi lạc trong rừng hay các thủy thủ lênh đênh trên biển khơi, mà 
8øặp được chòm sao GẤU LỚN trên bầu trời ban đêm, thì công 
việc xác định phương hướng rất dễ dàng. 


Nhìn lên những chòm sao 95 


http://tieulun.hopto.org 





CHÒM SAO NGƯỜI CHĂN 


Chòm NGƯỜI CHĂN cũng rất dễ nhận diện được bằng cách 
nương theo đường cong của cán xoong trong chòm GẤU LỚN 
khoảng 300. Đường cong đó sẽ dẫn đến ngôi sao Arcturus trong 
chòm NGƯỜI CHĂN. Arcturus là một trong những ngôi sao sáng 
nhất Quý 2 ở chân trời phía Đông, có độ sáng cấp 1, màu cam. 
Còn những ngôi sao khác trong chòm thì mang độ sáng cấp 3 
và cấp 4. 

Chòm NGƯỜI CHĂN có hình dạng giống như con diều (với 
Arcturus ở mũi sau của diều) chạy dài tới cái cán của xoong. 
Sao Arcturus rất lớn, đường kính nó gấp 24 lần Mặt Trời và cách 
ta 36 năm ánh sáng. 





Hình: NGƯỜI CHĂN (Bootes) 


Nhìn lên những chòm sao 97 


Chòm sao NGƯỜI CHĂN có tên khoa học là Bootes, tiếng Anh 
là The Herdsman, tiếng Pháp là Bouvier, tiếng Hán Việt là Mục 
Phu, mọc cùng lúc với chòm GẤU LỚN và chòm VƯƠNG MIỆN 
PHƯƠNG BẮC (CÁI THÚNG), nằm trong khu vực vĩ tuyến từ 159B 
đến 459B. Khoảng 21g00' ngày 15 tháng 06 hàng năm, thì nó 
xuất hiện ở vị trí cao nhất trên bầu trời. 

Theo trí tưởng tượng của người xưa thì Người Chăn đi săn 
gấu với một đôi chó săn tạo thành một chòm sao nhỏ giữa sao 
Arcturus và cán xoong của Con Gấu. Con Gấu này không tỏ ra 
hung dữ, ngược lại nó lại tỏ ra ý chí phục tùng và chịu để Người 
Chăn cỡi trên lưng đi vòng quanh Cực Bắc. 

Theo Truyền thuyết Hy Lạp, Bootes là con trai của thần trông 
coi việc đồng áng Demeter. Được cha cho đi theo mỗi khi ông 
đi kinh lý, được tận mắt nhìn thấy người dân cuốc đất đai trồng 
cây cực kỳ vất vả, Bootes đã suy nghĩ và sáng chế ra dụng cụ 
giúp dân cày xới đất đai. Đế ghi nhớ ông đã có công phát kiến 
này, thần đã được lên trời và được lưu giữ mãi biến thành chòm 
Người Chăn (trong hình vẽ của sách này, chúng ta cũng thấy tay 
trái của Người Chăn có cầm một cái liềm hái, còn tay phải thì 
cầm một cây gậy chăn bầy). 

Có một truyền thuyết khác kế rằng, Người Chăn chính là con 
trai của thần Zeus và nàng Callisto. Khi Hera người vợ trước của 
thần Zeus biết được tin này đã biến Callisto thành Con Gấu ngày 
ngày lang thang kiếm sống trong rừng. Còn Người Chăn được 
thân Zeus cho bảo mẫu nuôi dưỡng thành chàng trai khoẻ mạnh 
có tài săn bắn. Một hôm Người Chăn đi săn, suýt nữa bắn chết 
Gấu Callisto, may mà thần Zeus đã kịp thời cứu thoát, thế là từ 


98 % Trần Thời 


htfp://tieulun.hopto.org 


đó thần Zeus đưa Gấu Callisto lên ngự trị trên trời biến thành 
chòm Gấu Lớn, đồng thời gửi luôn Người Chăn lên đó để thành 
một chòm sao luôn đứng kề cạnh trông nom Gấu Mẹ. Theo tiếng 
Hy Lạp, Arcturus có nghĩa là “trông coi gấu”. Vì thế, cư dân Hy 
Lạp cổ đại hình dung chòm Người Chăn như một người quản gấu 
đang dắt theo con chó săn đi kể cạnh, đó là chòm sao Canis 
Venatici để chăn dắt Gấu Lớn và Gấu Nhỏ, với mục đích không 
cho chúng đi ra xa khỏi vùng cực. 

Các nhà Thiên văn cổ Ả Rập lại cho rằng, các chòm sao vùng 
cực Bắc đại diện cho bầy thú, còn chòm sao Bootes là đại diện 
cho người cai quản bầy thú đó. Người Ai Cập lại cho rằng các 
chòm sao vùng cực Bắc đại diện cho loài vật xấu xa, độc ác, còn 
chòm Bootes đại diện cho thần nhân từ chăn dắt đàn thú độc ác 
trong vòng kiểm soát, không cho đi lang thang chỗ khác. Theo 
họ chòm Người Chăn là thần Hà Mã hiền từ. 

Người Trung Quốc cổ đại lại cho rằng, Arcturus là một sừng 
của Con Rồng ngự trị bầu trời đầu mùa Xuân. (cái sừng kia chính 
là sao Spica nằm trong chòm Nữ Đồng Trinh, Con Rồng của 
châu Á là biểu tượng của vua chúa và có hình thù khác hẳn với 
Con Rồng của châu Âu). 


CHÒM SAO RẮN BIỂN 


Sự trải dài của chòm sao này ở phía Nam của các chòm sao: 
NỮ ĐỒNG TRINH, CON QUA và SƯ TỬ. Đó là một chòm sao gồm 
nhiều ngôi sao có ánh sáng yếu ớt, được nối ngoằn ngoèo với 
nhau. Cái đầu của con Rắn Biến gồm 5 ngôi sao tạo thành. Ngôi 
sao œ của RẮN BIỂN có tên là Alphard (An-phác). Để xác định 


Nhìn lên những chòm sao 99 


http://tieulun.hopto.org 


ngôi sao này, ta thiết lập một đường kẻ tưởng tượng nối giữa hai 
sao y và œ của chòm SƯ TỬ tiếp theo về phía Nam. 

Theo Truyền thuyết Hy Lạp thì đây là một con rắn có 7 đầu 
sống ở dưới đáy đầm lầy Lerne, trong lãnh thố Argos. Muốn 
giết nó thì phải chặt đứt tất cả bảy cái đầu cùng một lúc, bằng 
không, hễ chém rụng một cái thì nó sẽ mọc thêm vài cái đầu 
khác. nhưng nó đã bị Herculer giết chết. Khi Herculer chém rụng 
cái đầu nào thì lolas - bạn đồng hành của chàng - liền thiêu ngay 
những chiếc đầu rắn ấy, làm đầu rắn không thể mọc ra thêm 
được nữa. Máu rắn chứa một chất cực độc, do đó Herculer đã 
nhúng những mũi tên của mình vào máu ấy để trở thành những 
mũi tên vô cùng độc, có thể gây cho địch thủ những vết tử 
thương vô phương cứu chữa. 


0e 
Alr 


l{4///N2..1/.)l0/./| ® N 
s* 
.Ỷe 
.., 
®, Ị 


NAX 





Hình: RẮN BIỂN (Hydra) 


100 *% Trần Thời 


htfp://tieulun.hopto.org 


Một huyền thoại khác kể rằng, Rắn Biển là hiện thân của con 
trai thần Typhon, một trong những kẻ khống lồ dữ tợn nhất đã 
từng đánh nhau với các vị thần ở xứ Olympian. Cũng có phiên 
bản kế rằng, Rắn Biển chính là Typhon, một kẻ đã to gan dám 
rượt đuổi dồn các vị thần từ Olympian vào trong Erynt, rồi chồng 
ngọn núi Ossa lên đỉnh Pelion làm thang bước lên trời! Về sau khi 
Athena tìm ra lưỡi tầm sét, các vị thần núi lửa Hephaesta đã học 
được cách chế ra sấm chớp, thế là thần Zeus đã dùng công cụ 
đó tiêu diệt các thần khổng lồ. Có tích kể lại lại rằng, Typhon và 
đồng bọn đều đã bị chôn sống dưới ngọn núi lửa Etra hoạt động 
dữ dội nhất trong dãy núi lửa Sicili. Bọn chúng cố trườn khỏi nơi 
trừng phạt, vì thế khi lên trời, chòm Rắn Biển mới trải dài đến 
nỗi đầu gần chòm Sư Tử, đuôi tận chòm Bò Cạp. 

Người Ai Cập cổ xưa thì cho rằng chòm sao đó tiêu biểu 
cho sông Nile, một con sông giúp ích rất nhiều về nông nghiệp 
cho những nông dân ở vùng đồng bằng châu thổ của sông này 
(Châu Phi). 


CHÒM SAO TÓC BÀ BERENICES 


Nằm ở khu vực giữa 2 ngôi sao Arcturus (trong chòm NGƯỜI 
CHĂN) và sao (trong chòm SƯ TỬ), gồm nhiều ngôi sao rất 
mờ, hợp thành một chòm gọi là TÓC BÀ BERENICE. Nó chỉ được 
trông thấy rõ vào những đêm không trăng và không một gợn mây. 

Chòm sao TÓC BÀ BERENICES có tên khoa học là Coma 
Berenices, tiếng Anh là Berenice's Hair, tiếng Pháp là Chevelure 
Berenices, tiếng Hán Việt là Hậu Phát, mọc cùng lúc với chòm 
GẤU LỚN và chòm NỮ ĐỒNG TRINH, nằm trong khu vực vĩ tuyến 


Nhìn lên những chòm sao % 101 


htfp://tieulun.hopto.org 





259B. Khoảng 21g00' ngày 15 tháng 05 hàng năm, thì nó xuất 
hiện ở vị trí cao nhất trên bầu trời. 

Theo Truyền thuyết kể lại rằng, bà Berenice là nữ hoàng, vợ 
của vua Ai Cập. Trong lúc mong đợi Vua đi chiến đấu, ở nhà bà 
đã thề với Thần Hòa Bình rằng, nếu chồng bà trở về bình an thì 
bà sẽ dâng mái tóc đẹp của mình với tất cả sự biết ơn chân 
thành. Ít lâu sau, Thần nhận lời bà, chồng bà trở về cung điện 
một cách bình an. Bà Berenice liền cắt tóc mình dâng vào đền 
thờ, chẳng bao lâu nó đã biến mất. Truyền thuyết nói rằng, Thần 
đã nhận của tế lễ của bà Berenice và đã đặt mái tóc của bà lên 
bầu trời thành những vì sao chiếu sáng. 


VƯƠNG MIỆN PHƯƠNG BẮC (CÁI THÚNG) 


Gồm 5 ngôi sao nhỏ tạo thành hình vòng cung (nửa vòng 
tròn), nằm ở phía Tây với chòm HERCULES và ở phía Đông với 
chòm NGƯỜI CHĂN. 

Trong chòm có một ngôi sao mang độ sáng cấp 3 tên là 
Alphecca, tiếng Việt Nam có nghĩa là “Hạt Ngọc”. Chòm VƯƠNG 
MIỆN PHƯƠNG BẮC nằm ở vĩ tuyến 259B đến 339B. Nó xuất hiện 
vào nguyên cả mùa Hè. Lúc 21g00' ngày 30 tháng 6 hàng năm 
thì nó xuất hiện ở vị trí cao nhất trên bầu trời. Chòm sao VƯƠNG 


102 *% Trần Thời 


http://tieulun.hopto.org 


MIỆN PHƯƠNG BẮC có tên khoa học là Corona Borealis, tiếng 
Anh là Nortern Crown, tiếng Pháp là Dunord Couroune. Ở Việt 
Nam, ngoài cái tên VƯƠNG MIỆN PHƯƠNG BẮC (Bắc Miện - Bắc 
Mão), người dân chài miền duyên hải còn gọi nó là chòm CÁI 
THÚNG, vì nó rất giống hình cái thuyền thúng mà họ vẫn thường 
ra biển câu mực ban đêm. Ở một số nơi khác trên đất nước ta thì 
cho đây là vết chân móng ngựa sắt của Phù Đổng Thiên Vương 
cưỡi. Do đó, nó còn có tên là chòm sao MÓNG NGỰA. 

Thần thoại Hy Lạp kể lại rằng, ngày xưa có một cô công chúa 
rất xinh đẹp và dũng cảm tên là Ariadne (A-ri-at-nơ) ở đảo Crete. 
Nàng đem lòng yêu dũng sĩ Theseus (Tê-dê) gan dạ và bỏ đi 
theo chàng. Trên đường đi, Theseus nằm mơ thấy các vị Thần 
ra lệnh cho chàng phải để nàng Ariadne lại. Theseus không dám 
trái lệnh các vị Thần. Chàng buồn bã để nàng Ariadne khóc sướt 
mướt trên bờ biển và ra đi. 


Thần Bacchus (Bắc Quýt - còn có tên là Dionysos - vị Thần 
Rượu Nho) nghe thấy tiếng nức nở của nàng Ariadne, bèn lấy nàng 
làm vợ và biến nàng thành nữ Thần. Để lưu danh muôn thuở sắc 
đẹp của nàng Ariadne, Thần bèn nhấc vòng hoa trên đầu nàng 





VƯƠNG MIỆN CẢI THỦNG MÓNG NGỰA 


Nhìn lên những chòm sao % 103 


htfp://tieulun.hopto.org 


ném lên trời. Khi vòng hoa bay, những bông hoa biến thành đá 
quý. Sau đó, khi đến bầu trời thì chúng sáng chói lên như những 
ngọn lửa nhỏ thành những vì sao lấp lánh. 

Loài người khi nhìn vòng hoa đó liền nhớ lại nàng Ariadne 
xinh đẹp. 

Cư dân châu Mỹ kể lại rằng chòm sao này có dạng vòng tròn, 
đó là hình ảnh của các nàng tiên chưa chồng ngày đêm nhảy 
múa, nhưng có một cô đã xuống đất để sống với linh hồn người 
lính chiến Algon, thành ra vòng tròn ấy bị khuyết một đoạn. Một 
thời gian sống ở đất, nàng nhớ nhà nên đã mang theo cậu con 
trai của nàng và Algon cùng về trời, rồi ít lâu sau Thần nhà Trời 
đã đồng ý cho Algon cùng lên trời tạo thành ngôi sao Arcturus 
thuộc chòm Người Chăn kề cạnh. 


CHÒM SAO CÁI LY 


Cũng giống như mối quan hệ giữa NGỰ PHU - BÒ TÓT (có 1 
ngôi sao chung là El Nath), và mối quan hệ giữa THIÊN MÃ - CÔNG 
CHÚA ANDROMEDA (có một ngôi sao chung là Alpheratz), chòm 
CÁI LY và RẮN BIỂN cũng có hai ngôi sao chung: chính là hai 
ngôi sao ở chân của ly (hình bên). 

Có một số bản đồ của những tài liệu khác thì hình vẽ có tách 
riêng chòm CÁI LY riêng ra, mà không liên quan gì đến chòm 
RẮN BIỂN (có nghĩa là hai ngôi sao ở chân ly là của chòm CÁI 
LY chứ không phải của chòm RẮN BIỂN). 

Chòm sao CÁI LY có tên khoa học là Crater, tiếng Anh là The 
Cup, tiếng Pháp là Coupe, tiếng Hán Việt là Cự Tước, mọc cùng 
lúc với chòm SƯ TỬ và chòm CON QUẠ, nằm trong khu vực vĩ 


104 *% Trần Thời 


htfp://tieulun.hopto.org 





Hình: CÁI LY (Crater) 


tuyến từ 99N đến 259N. Khoảng 21g00' ngày 25 tháng 04 hàng 
năm, thì nó xuất hiện ở vị trí cao nhất trên bầu trời. 

Trong Thần thoại Hy Lạp, CÁI LY biểu tượng cho vinh quang 
và chiến thắng, chính vì thế mà ở các giải thể thao lớn trên thế 
giới hiện nay, người ta trao cho những người đoạt chức vô địch 
một chiếc cúp vàng lộng lẫy (“Cúp” được đọc theo phiên âm 
tiếng Pháp: “Coupe” có nghĩa là “Cái Ly”). Tất cả được áp dụng 
cho các bộ môn thể thao của Đại hội Olympic, mà quốc gia đầu 
tiên sáng kiến ra việc tổ chức Đại hội này chính là nước Hy Lạp. 

Theo niềm tin của một số người theo đạo Thiên Chúa Giáo thì 
đây chính là CÁI LY mà Chúa Jesus đã sử dụng để uống chung 
với các môn đệ của Ngài ở trong bữa Tiệc Thánh kỷ niệm lễ Vượt 
Qua trước khi chịu chết đau đớn trên cây Thập tự. 


Nhìn lên những chòm sao % 105 


htfp://tieulun.hopto.org 


CHÒM SAO CHÓ SÓI 

Gồm một nhóm ngôi sao nhỏ tạo thành hình giống cái cung, 
nằm ở phía Nam của chòm CÁI CÂN và ở phía Đông của chòm 
QUÁI NHÂN MÃ. 

Chòm sao CHÓ SÓI có tên khoa học là Lupus, tiếng Anh là The 
Wolf, tiếng Pháp là Loup, tiếng Hán Việt là Sài Lang, mọc cùng 
lúc với chòm CÁI CÂN và chòm CÁI THÚNG, nằm trong khu vực 
vĩ tuyến từ 359%N đến 500°N. Khoảng 21g00' ngày 20 tháng 06 
hàng năm, thì nó xuất hiện ở vị trí cao nhất trên bầu trời. 


Be†qa Cen†qauri ® 


Alpha Cen†auri ® 





Hình: Mối tương quan giữa chòm CHÓ SÓI 
và 2 ngôi sao sáng nhất chòm QUÁI NHÂN MÃ 


106 *% Trần Thời 


htfp://tieulun.hopto.org 


CHÒM SAO COM PA 


Bao gồm ba ngôi sao nhỏ tạo thành hình góc nhọn giống 
cái Compa, nằm ở phía Nam của chòm CHÓ SÓI và ở sát bên 
cạnh phía Đông của ngôi sao Alpha Centauri (trong chòm QUÁI 
NHÂN MÃI. 

Chòm sao COMPA có tên khoa học là Circinus, tiếng Anh là 
The Compasses, tiếng Pháp là Compass, tiếng Hán Việt là Viên 
Quy, mọc cùng lúc với chòm CÁI CÂN và chòm CÁI THÚNG, nằm 
trong khu vực vĩ tuyến từ 60°%N đến 659°N. Khoảng 21g00' ngày 
15 tháng 06 hàng năm, thì nó xuất hiện ở vị trí cao nhất trên 
bầu trời. 





Hình: Mối tương quan giữa chòm COMPA và ngôi sao Alpha Centauri 
trong chòm QUÁI NHÂN MÃ. 


Nhìn lên những chòm sao 107 


http://tieulun.hopto.org 


CHÒM SAO CON QUA 


Gồm bốn ngôi sao nhỏ tạo thành hình tứ giác, nằm ở phía 
Tây Nam của chòm NỮ ĐỒNG TRINH và ở phía Đông của chòm 
CÁI LY. 

Điểm đáng lưu ý là, chòm CON QUA tuy chỉ với bốn ngôi sao 
không sáng lắm nhưng ba trong số chúng lại được đặt tên hẳn 
hòi. Đó là: Algorah, Gienah và Alchibah (xem hình). Đặc biệt, nếu 
lấy Gienah nối với Algorah thì đó sẽ là mũi tên chỉ chính xác đến 
ngôi sao Spica trong chòm NỮ ĐỒNG TRINH. 





Hình: Mối tương quan giữa chòm CON QUÁ và ngôi sao Spica 
trong chòm NỮ ĐỒNG TRINH 


108 *% Trần Thời 


http://tieulun.hopto.org 


Chòm sao CON QUA có tên khoa học là Covus, tiếng Anh là 
The Crow, tiếng Pháp là Corbeau, tiếng Hán Việt là Điểu Nha, 
mọc cùng lúc với chòm NỮ ĐỒNG TRINH và chòm CÁI LY, nằm 
trong khu vực vĩ tuyến 20°N. Khoảng 21g00' ngày 10 tháng 05 
hàng năm, thì nó xuất hiện ở vị trí cao nhất trên bầu trời. 

Hầu hết trong tất cả các tích xưa kể lại thì CON QUA là hiện 
thân cho những điều gì đó xấu xa bạc bẽo, thậm chí phản bội. 

Nhắc lại câu chuyện trong Thánh Kinh Cựu Ước của Cơ Đốc 
Giáo về trận lụt Đại Hồng Thủy đã xảy ra ở trái đất cách nay gần 
6000 năm (xem trang 89 của sách này). Diễn tiến câu chuyện 
được kể chỉ tiết như sau: 

Gần một năm sau, khi nước lụt đã rút. Trước khi ông Noah 
thả chim Bồ Câu ra, ông có thả một con quạ ra ngoài cửa sổ 
của tàu, con quạ bay liệng trên mặt đất cho đến khi mặt đất 
rút khô nước. Nó không quay trở lại tàu, cho nên ông Noah mới 
đành phải thả tiếp chim Bồ Câu để thăm dò xem tình hình mực 
nước đã rút tới đâu? 

Ở Việt Nam, câu chuyện cổ tích “Ăn khế trả vàng” là một câu 
chuyện nổi tiếng, đến độ hầu hết tất cả các học sinh tiếu học 
đều thuộc cốt truyện. Ý nghĩa nội dung của câu chuyện này muốn 
giáo dục các em về lòng nhân hậu, không tham lam của cải vật 
chất thì sẽ được hưởng vinh hoa phú quý. Còn với tính tình tham 
lam và ác nghiệt của người anh đã phải lãnh lấy hậu quả thảm 
khốc bằng chính sinh mạng của mình. 


Nhìn lên những chòm sao % 109 


htfp://tieulun.hopto.org 


CHÒM SAO CON RUỒI 


Gồm một nhóm khoảng 5 ngôi sao nhỏ tạo thành hình giống 
nút thắt khăn quàng của Đội Thiếu niên, nằm ở phía Nam của 
chòm NAM TÀO và ở phía Bắc của chòm CẮC KÈ. Chính vì thế, 
đối với người dân ở miền Nam Việt Nam thì sẽ thấy chòm này 
nằm rất sát chân trời Nam. Còn dân miền Bắc nước ta thì gần 
như không thấy được. 

Chòm sao CON RUỒI có tên khoa học là Musca, tiếng Anh là 
The fly, tiếng Pháp là mouche, tiếng Hán Việt là Thương Nhặng, 
mọc cùng lúc với chòm NAM TÀO và chòm CON QUẠ, nằm trong 
khu vực vĩ tuyến 7009N. Khoảng 21g00' ngày 10 tháng 05 hàng 
năm, thì nó xuất hiện ở vị trí cao nhất trên bầu trời. 





Hình: CON RUỒI (Musca) 


110 *% Trần Thời 


htfp://tieulun.hopto.org 


NHỮNG CHÒM SAO ĐƯỢC THẤY 
VÀO QUÝ 3 


Gồm khoảng 24 chòm sao có tên sau đây (Theo mẫu tự chữ 
cái Alphabet): 


„ Bàn Thờ « Kính Hiển Vi 

‹ Bò Cạp « Kính Viễn Vọng 

„ Cá Heo « Mũi Tên 

« Cái Khiên « Ngựa Con 

„ Cây Đàn « Người Da Đỏ 

« Con Cáo « Tam Giác Phương Nam 
„ Con Công « Thần Tình Ái 

„ Con Rồng „ Thần Ưng 

„ Cung Thủ Thần Mã ‹ Thiên Nga 

‹ Dê Biển « Thước thợ 

„ Hercules « Vương Miện Phương Nam 
« Kính Bát Phân 2 Xà Phu 

Ghi chú: 


« In đậm: Những chòm sao có giới thiệu trong sách này. 

2 Gạch dưới: Những chòm sao xác định phương hướng. 

e In nghiêng: Những chòm sao trên đường Hoàng Đới. 

Những chòm sao của quý này thì rơi trọn vào mùa mưa. Do 
đó rất khó quan sát, lại cũng chỉ có một vài ngôi sao sáng điển 
hình. Nhưng bù lại, ta lại được một diễm phúc chiêm ngưỡng 
được Dải Ngân Hà nằm vắt ngang bầu trời rất rõ ràng với hai 
ngôi sao Ngưu Lang và Chức Nữ rực rỡ, huyền ảo. 


Nhìn lên những chòm sao 111 


htfp://tieulun.hopto.org 





NHỮNG CHÒM SAO CỦA QUÝ 3 (Tháng 7, 8, 9) 


112 *% Trần Thời 


CHÒM SAO THIÊN NGA 


Rất dễ nhận diện nhờ nó gồm có 6 sao chính rất sáng, tạo 
thành một hình chữ thập hơi gãy, nằm bên phía Đông của ngôi 
sao Chức Nữ (Vega) trong chòm THIÊN CẦM. Chính vì hình dáng 
giống như chữ thập nên người ta còn gọi đây là chòm THẬP TỰ 
PHƯƠNG BẮC. Để xác định hướng Bắc, ta kéo dài đường nối giữa 
2 sao e và Deneb (xem hình). Đường này sẽ dẫn ta đến hướng 
Bắc rất chính xác. 

Sao Deneb nằm ở phần đuôi của chòm THIÊN NGA, có màu 
xanh rất đẹp, mang độ sáng cấp 1, còn ngôi sao ở vị trí cái đầu 
con Thiên Nga tên là Albireo. 


| A0100 
hh/, 
40 N 


1 


+ thun 
N 
lìo)) cáo = `ẻ 
€ 


N) 





>1 TÊN 
° 


20g *”! 19g 


Hình: THIÊN NGA và CÂY ĐÀN (Cynus & Lyra) 


Nhìn lên những chòm sao 113 


Dải Ngân Hà đi qua chòm này được tách ra làm những dòng 
chảy song song rất rõ ràng. 
Nhích xuống phía dưới một chút là chòm Con Cáo. 


Theo Truyền thuyết Hy Lạp thì đây chính là thần Zeus đã 
từng biến thành con Thiên Nga để bay xuống dưới hạ giới với 
loài người. Còn một số nhà văn cố xưa thì cho đây là một nhạc 
sĩ chơi phong cầm (vì có chòm sao CÂY ĐÀN bên cạnh) tên là 
Orpheus (Ooc-phớt). Các vị Thần rất mê tiếng đàn của ông, cho 
nên khi ông chết đi, các vị Thần đã đưa ông lên bầu trời làm các 
vì sao chiếu sáng để tưởng nhớ lại những âm thanh từ tiếng đàn 
của ông lúc ông còn sống. 

Chuyện cổ Việt Nam kể lại rằng, ngày xưa nước ta chịu bao xót 
xa, khổ cực. Nên để tránh nạn binh đao, vua ta phải nhịn nhục 
triều cống nước Tàu. Trong số những đồ triều cống có một con 
vật quý, đó là con Hạc trắng. 

Vua Tàu được con chim lạ, bèn truyền lệnh chăm sóc cẩn thận 
trong vườn thượng uyến. Nào ngờ, một ngày kia vì nhớ cố hương, 
nó bay lên thật cao và định hướng trở về. Nhưng vì đường xa vạn 
dặm, cho đến nay nó mới về được tới quê nhà. 

Có một truyền thuyết khác của Hy Lạp kể lại rằng: Cynus là 
tên một thanh niên. Trong ngày Phaethon đánh xe ngựa ngang 
qua bầu trời, thì chàng đứng ở bờ sông nhìn theo. Khi thấy cậu 
Phaethon không điều khiển nổi cỗ xe ngựa lửa, thì Cynus sợ 
hãi đến nỗi tóc trở nên bạc trắng. Lúc thần Zeus tức giận đánh 
Phaethon rơi xuống sông gần chỗ chàng đứng. Động lòng thương 
xót, chàng nhảy xuống sông tìm kiếm thi thể của Phaethon. Thấy 


114 *% Trần Thời 


htfp://tieulun.hopto.org 


vậy, các thần biến Cynus thành con Thiên Nga để thưởng công 
cho chàng. 

Thần thoại La Mã kế lại rằng chính thần Jupiter thường tự 
cải trang thành Thiên Nga để quyến rũ hoàng hậu Leda của 
vua Tyndaneus trị vì xứ Sparta. Phải nhờ đến anh em song sinh 
Castor - Pollux và Helen ở thành Troy dàn xếp mới giải thoát thần 
ra khỏi rắc rối đó. 


CHÒM SAO CÂY ĐÀN 


Chòm sao này nằm ở phía Đông Bắc của chòm HERCULES và 
sát bên cạnh của chòm THIÊN NGA. CÂY ĐÀN là một chòm sao 
nhỏ bé nhưng đặc biệt lại có sự hiện diện của ngôi sao Vega nổi 
tiếng rực rỡ, sáng nhất chòm. 

Chòm CÂY ĐÀN có dạng hình bình hành và có một góc nhọn 
là đỉnh của hình tam giác nhỏ nằm ở phía bên ngoài của hình 
bình hành đó. Sao Vega là một trong ba đỉnh của tam giác đó 
(xem hình chòm THIÊN NGA). 

Ngôi sao Vega màu trắng xanh, cách xa chúng ta 26,5 năm 
ánh sáng. 12.000 năm trước, do quy luật lịch trình tự xoay hình 
phẫu của trục Trái Đất, nó đã từng là sao Bắc Cực. Và cứ thế 
đến 14.000 năm sau nó cũng là sao Bắc Cực (xem bài “Sự dịch 
chuyển của trục trái đất” trang 154). 

Ngôi sao Vega mang độ sáng cấp 1, độ sáng tương đối là 
+0,14; độ sáng tuyệt đối là +0,6; đứng hàng thứ tư trong những 
ngôi sao sáng nhất bầu trời (sau Anpha Centauri A trong chòm 
QUÁI NHÂN MÃ và trước sao Capella trong chòm NGỰ PHU). 


Nhìn lên những chòm sao % 115 


htfp://tieulun.hopto.org 


Nếu nhìn kỹ, ta sẽ thấy ngôi sao e (Epsilon) bên cạnh sao 
Vega là một sao kép, nếu nhìn bằng ống nhòm thường thì có thể 
thấy rõ hơn. Giữa ngôi sao y (Gamma) và B (Beta) trong chòm, 
là một chùm Tinh Vân lấp lánh như kim cương, cách xa chúng 
ta 5.400 năm ánh sáng. Riêng ngôi sao y là 2 ngôi sao xoay 
xung quanh nhau cứ 13 ngày 1 lần. Khi chúng hiện rõ ra 2 sao 
thì độ sáng là +3,4; còn khi ta thấy như trùng lên nhau thì độ 
sáng còn lại là +4,3. 

CÂY ĐÀN có tên khoa học là Lyra, tiếng Anh và tiếng Pháp 
là Lyre, tiếng Hán Việt là Thiên Cầm. Mọc vào khoảng từ đầu 
tháng 7 đến cuối tháng 9, nằm ở Vĩ tuyến 300B. Vào khoảng 
21g00' ngày 15 tháng 8 hàng năm thì nó xuất hiện ở vị trí cao 
nhất trên bầu trời. 

Theo Truyền thuyết Đông Phương thì ngôi sao Vega chính là 
sao Chức Nữ, (còn được gọi là Hạt Kim Cương). Câu chuyện cảm 
động của cặp tình nhân ngang trái Ngưu Lang - Chức Nữ được 
các cụ thường kể câu chuyện vợ chồng Ngâu gặp nhau mỗi năm 
một lần khóc sướt mướt khiến có mưa Ngâu tháng 7. Đúng vậy, 
ngôi sao Ngưu Lang (Altair trong chòm THẦN ƯNG) và ngôi sao 
Chức Nữ (Vega) rất ít khi nào được hội ngộ. Chúng chỉ gặp nhau 
một năm được một lần vào Rằm tháng 7. Lúc ấy trên bầu trời, 
ta sẽ thấy một Dải Ngân Hà (là một dải mây bạc rất mờ nhưng 
ổn định, không bao giờ tan) nằm vắt ngang trên thiên đỉnh của 
bầu trời từ Bắc xuống Nam rất rõ. Người ta nói rằng, đó chính là 
những con chim trắng nối lại với nhau để làm cầu Ô Thước cho 
Ngưu Lang và Chức Nữ được gặp nhau. 

Từ xa xưa cư dân Trung Đông và Ấn Độ lại cho rằng Lyra là 


116 *% Trần Thời 


htfp://tieulun.hopto.org 


chim kền kền dữ tợn nên sao œ có tên là Vega. Cổ dân Hy Lạp 
cho rằng chiếc Đàn Hạc được treo vào cổ của chim kền kền. Xuất 
xứ của chiếc Đàn Hạc quý này cũng khá ly kỳ: một hôm thủy thần 
Herme dạo chơi dọc bờ biến tìm thấy chiếc mai rùa trống rỗng 
khá xinh. Tiện tay thần gắn vào đó 7 sợi dây, khi khẽ cho tay vào 
hệ thống dây đó liền phát ra âm thanh du dương đến kỳ lạ. Một 
thời gian sau Herme dâng nhạc cụ đó cho thần Apollo để xin thần 
được dùng da rắn dán lên Herme làm cho Herme có khả năng tự 
bay và chữa trị được vết thương cho thiên hạ. Chiếc đàn đó được 
Apollo đem tặng lại cho người con trai là Orpheus. Orpheus đã 
chơi đàn rất điêu luyện, mỗi khi tiếng đàn của chàng cất lên là đá 
núi cũng xúc động, chim muông, cây cỏ, đều dừng lại chăm chú 
lắng nghe. Mãi về sau khi người vợ yêu quý Eurydice của Orpheus 
không may bị quỷ thần bắt từ giã cõi đời, chàng đã dâng tiếng đàn 
của mình cầu xin quỷ thân Hades buông tha cho nàng được sống 
lại. Quỷ thần Hades đồng ý với điều kiện Orpheus không được nhìn 
người vợ yêu quý của mình khi quỷ thần chưa về đến thượng giới. 
Quá vui sướng vì thỉnh cầu của mình được chấp nhận, Opheus đã 
quên lời dặn của Hades, chàng đã nhìn vào Eurydice trước thời 
điểm thần Hades cho phép. Thế là nàng Eurydice ra đi vĩnh viễn! 
Quá thương tiếc người vợ yêu xấu số, Orpheus đã khước từ mọi 
thú vui ở đời, và khước từ luôn cả mọi chú ý của các cô gái chưa 
chồng muốn se duyên cùng chàng. Kết cục chàng đã bị chính 
các cô gái mê mệt chàng hãm hại. Khi về với thế giới bên kia, 
Orpheus gặp lại Eurydice, họ lại kết duyên với nhau. Cảm kích 
trước mối tình sâu nặng đó, thần Zeus đã đưa họ cùng chiếc đàn 
đặt lên trời tạo nên chòm sao CÂY ĐÀN. 


Nhìn lên những chòm sao ® 117 


htfp://tieulun.hopto.org 


CHÒM SAO BÀN THỜ 


Gồm một nhóm khoảng 7, 8 ngôi sao hơi mờ tạo thành hình 
giống chữ H, nằm ở phía Nam của chòm BÒ CẠP. Chòm sao 
BÀN THỜ có tên khoa học là Ara, tiếng Anh là The Altar, tiếng 
Pháp là Autel, tiếng Hán Việt là Tế Đàn, mọc cùng lúc với chòm 
BÒ CẠP và chòm NGƯỜI GIỮ RẮN, nằm trong khu vực vĩ tuyến 
từ 500%N đến 60°N (Chính vì thế, người dân Việt Nam sẽ thấy 
chòm này nằm rất sát chân trời Nam). Khoảng 21g00' ngày 20 
tháng 07 hàng năm, nó xuất hiện ở vị trí cao nhất trên bầu trời. 

Người Hy Lạp thờ tất cả các vị Thần, do đó việc lập nhiều Bàn 
Thờ là việc hiển nhiên. Thậm chí họ còn lập một Bàn Thờ có ghi 
chữ: Thờ Chúa Không Biết. 


CHÒM SAO HIỆP SĨ HERCULES (Hẹc-quyn) 


Nằm lộn đầu xuống dưới ngay phía Nam của chòm CON 
RỒNG. Đường nối từ sao Deneb trong chòm THIÊN NGA đến 
sao Arcturus trong chòm NGƯỜI CHĂN thì đi ngang ngay trên 
phía Bắc của chòm HERCULES. 

Theo các bản vẽ xưa thì chòm HERCULES được vẽ như một 
người đang quỳ gối cầm chùy. Ngôi sao œ của chòm có tên 
là Ras Algethi (Rát-an-ghết-ti - có nghĩa là “Cái đầu của người 
quỳ gối") đánh dấu vị trí cái đầu của HERCULES. Sát gần Ras 
Algethi là sao Ras Alhague (Rát-an-hê-gô - có nghĩa là “Cái đầu 
của Người Giữ Rắn”). 

Bên phía Tây, ở khoảng giữa 2 sao n\ và É là một chùm Tinh 
Vân vĩ đại có ký hiệu là M.13. Chùm Tinh Vân này cách chúng 


118 *% Trần Thời 


htfp://tieulun.hopto.org 


——⁄ 


ì / 

.. / 

===- NGƯỜI CẢM RẮN/ 
/ 


_T®ka‹s. `; 


ok ®ta‹-A|„:cthni 





Hình: HIỆP SĨ HẸC-QUYN (Hercules) 


ta 34.000 năm ánh sáng với hơn 50.000 ngôi sao, đường kính 
rộng khoảng 100 năm ánh sáng, nhưng phần lớn các ngôi sao 
nằm rời rạc với nhau (một vài ngôi sao cách xa nhau tới 30 năm 
ánh sáng). 

Dưới ống kính Thiên Văn quang học thì đám Tinh Vân đó là 
một quang cảnh rực rỡ và rất hấp dẫn. Thái Dương Hệ chúng ta 
di chuyển về phía chòm HERCULES với vận tốc 20km/giây. Tuy 
nhiên, bởi ảnh hưởng do sự quay vòng của Dải Ngân Hà nên sự 
di chuyển này có chiều hướng về phía chòm THIÊN NGA. 


Nhìn lên những chòm sao % 119 


Theo truyền thuyết 
Hy Lạp cổ đại, Hercules 
trước đây có liên quan 
tới vị dũng tướng Babilon 
Gilgamesh, đã có công 
trừ diệt con Sư Tử tàng 
hình từng gieo tai hoạ 
cho thần dân, tiếp đó 
đã lập nhiều chiến công 
lẫy lừng khác tương tự. 
Có tích lại kể thêm rằng, 
chính Gilgamesh đã đi 
thám hiểm vùng biển 





Hình: Tinh Vân M.13 dưới địa ngục, từ đó vị 
trong chòm HERCULES dũng tướng này đã gặp 
một thủy thủ già Wishtin 


đang sống sót lại ở trung tâm thủy cung sau trận hồng thủy do 
Trời gây ra... Còn theo truyền thuyết Hy Lạp - La Mã cổ đại thì 
Hercules là con đẻ của Ái phi Alcmene với thần Zeus. Người vợ 
vốn hay ghen tuông và tâm địa độc ác của thần Zeus tên là Juno 
đã sai Thân Rắn đến giết chết đứa trẻ Hercules nay khi còn ở 
trong nôi. Nhưng Hercules là đứa trẻ kỳ quái có sức mạnh phi 
thường đã bằng một tay bóp chết con rắn quỷ và lớn lên trở 
thành dũng sĩ cường tráng. Vẫn chưa buông tha chàng, Juno đã 
nghĩ ra quỷ kế khác ràng buộc Hercules dưới sự kìm kẹp của 
vua Eurysthens bằng một bản giao kèo với nội dung chính rằng 
Hercules sẽ tự do nếu chàng hoàn thành được 12 nhiệm vụ lớn 


120 *% Trần Thời 


htfp://tieulun.hopto.org 


mà vua Eurysthens giao cho. Vốn khát khao tự do, lại có sức 
mạnh phi thường của dũng sĩ gần như bất tử nên Hercules đã lần 
lượt hoàn thành những thử thách đó. Chiến công đầu là trừ khử 
được Sư Tử Nemea. Tiếp đó Hercules được phái đi diệt trừ quỷ 
biển nhiều đầu Hydra, quỷ trâu trắng Minotaur... Về sau, những 
chiến thắng và kẻ chiến bại đó đã được đặt lên trời thành các 
chòm sao HERCULES, SƯ TỬ, BÒ TÓT như ta thấy ngày nay. 

Có tích còn kể lại rằng Hercules đã giết chết Đại Bàng do 
thân nhà Trời phái xuống để trừng phạt Promethes dám cả gan 
đánh cắp lửa của Trời đem ban phát cho nhân loại. Bằng sự quả 
cảm và thiện chiến, Hercules đã giành lại được mỹ nữ Deianeira 
vốn rất yêu chàng từ bàn tay của kẻ bắt cóc Nessus chỉ bằng 
một mũi tên độc bắn từ xa. Trước khi qua đời, Nessus đưa lại 
cho Deianeira một giọt máu của gã và trăng trối lại rằng: “Về 
sau khi gặp chuyện chẳng lành, nàng hãy đưa giọt máu này xoa 
lên mình và đọc lời cầu nguyện thì sẽ được Hercules mãi yêu 
thương không gì ngăn cản nối!. Sau một thời gian chung sống 
với người mình yêu, Deianeira cho rằng tình cảm của Hercules 
dành cho nàng có phần phai nhạt, nàng liền đem giọt máu của 
Nessus đã đưa cho rồi nhỏ lên mặt trong chiếc áo choàng của 
chồng mình. Khi Hercules mặc áo choàng đó vào, máu Nessus 
thấm vào da, hành hạ chàng không sao chạy chữa được. Tận 
mặt chứng kiến những gì mình vô tình gây ra, Deiameira tự 
dằn vặt, còn Hercules đau đớn đến nỗi phải tự thiêu để thoát 
kiếp đọa đày vì bệnh tật. Thương xót đứa con tài trí nhưng bạc 
mệnh, thần Zeus đã đưa xác chàng đặt lên bầu trời và biến 
thành chòm sao Hercules. 


Nhìn lên những chòm sao % 121 


htfp://tieulun.hopto.org 


CHÒM SAO NGƯỜI GIỮ RẮN VÀ CON RẮN 


Nếu ta nhìn kỹ ở phía Nam của chòm VƯƠNG MIỆN PHƯƠNG 
BẮC thì ta sẽ thấy được một chữ X. được hình thành bởi 5 ngôi 
sao mờ. Đó là phần đầu của chòm CON RẮN, ở phần thân nó 
dính liền với chòm sao khác, đó là chòm NGƯỜI GIỮ RẮN. 

Chòm NGƯỜI GIỮ RẮN nằm vắt ngang qua đường Xích Đạo 
Trời một cách rõ ràng. Có nghĩa là đường Xích Đạo Trời chia 
chòm này ra làm hai phần bằng nhau. 

Theo Truyền thuyết Hy lạp thì Người Giữ Rắn chính là 
Acsculapius (Ác-cu-láp-piuýt - có nơi còn gọi là Aselepions (Át- 





Hình: NGƯỜI GIỮ RẮN (Ophiuchus) 


122 * Trần Thời 


xê-lê-pi-ốts) - một thầy thuốc danh tiếng người Hy Lạp. Ông ta giỏi 
được là nhờ sự thờ phượng rất trung tín của con Rắn Thần của 
mình. Do đó Rắn Thần đã phù hộ cho mọi việc làm của ông. Một 
số người còn cho rằng đây là Thần Y Khoa. Chuyện kể lại rằng, 
con Rắn Thần này một hôm đã đem đến cho thần một thứ dược 
thảo để thần dùng chế thuốc hồi sinh cho Pippolyte (Pip-podlt-tê) 
hoặc cho Androgeé (An-rô-dê). Chính vì thế, người ta dùng biểu 
tượng ngành dược là “con rắn bên trên cái ly”. 

Một số người khác lại cho rằng đây chính là vua xứ Lapithes 
(Láp-pitê) tên là Phorba (Phoóc-ba). Ông đã giải thoát cho đảo 
Rhodes (Rốt) khỏi tai ách của một con rắn khủng khiếp. 


CHÒM SAO THÂN ƯNG 


Là một chòm sao nằm ở phía Nam của chòm THIÊN NGA và 
cũng nằm ngay trên Dải Ngân Hà. Ngôi sao Altair (An-te) sáng 
nhất chòm có độ sáng là 0,9; bán kính lớn gấp 1,4 lần Mặt Trời, 
cách xa chúng ta 16 năm ánh sáng. Với 2 ngôi sao ở 2 bên hơi 
mờ xếp thành 1 đường thắng. Phần còn lại tạo thành một tam 
giác đi gần về phía chòm CUNG THỦ THẦN MÃ. 

Khoảng 1200 năm trước Công nguyên, người ta cho rằng 
chòm Thần Ưng là hiện thân của con chim Eagle chuyên trông 
coi phần sấm sét của Thần Zeus mỗi khi Người cần đến. Thỉnh 
thoảng thần Zeus còn sai Thần Ưng đi làm một số công việc 
lặt vặt. Một hôm, Thần Ưng bắt cóc chàng trai Ganymede khi 
chàng đang chăn thả súc vật bên sườn núi lda và đưa chàng đến 
đỉnh Olympus làm kẻ hầu hạ trà rượu cho các vị Thần Nhà Trời. 


Nhìn lên những chòm sao % 123 


htfp://tieulun.hopto.org 





Hình: Mối tương quan giữa ba chòm sao 
THÂN ƯNG - MŨI TÊN - CÁ HEO 


Về ba ngôi sao sáng nhất trong chòm Thần Ưng, theo truyện 
tích Trung Quốc thì ngôi sao Altair chính là Ngưu Lang và 2 
ngôi sao ở hai bên tên là Alshain và Tarazed chính là 2 đứa con 
của chàng và nàng Chức Nữ (xem bài của Chòm Sao Cây Đàn 
trang 115), còn theo cổ dân Ấn Độ đó chính là dấu chân của 
thần Vishnu. 


CHÒM SAO CÁ HEO 

Gồm 4 ngôi sao rất nhỏ và mờ nằm ở phía Đông của chòm 
THÂN ƯNG, những ngôi sao này có độ sáng cấp 4. Người Thiên 
Chúa Giáo còn gọi nó là chòm Quan Tài Thánh Job - Một nhân 
vật trong Thánh Kinh Cựu Ước. 


124 *% Trần Thời 


Liên quan đến chòm này có tích kể lại rằng, xưa Thần Biển 
Poseidon đã cưỡi trên lưng Cá Heo đi cầu hôn nàng Amplitritte. 
Được Amphitritte ưng thuận, Thần Biển tạ ơn Cá Heo bằng cách 
biến nó thành chòm sao gửi lên trời. 

Lại có tích khác kể rằng xa xưa Hy Lạp có nhà thơ tên là 
Arion chơi đàn rất điêu luyện. Nhà vua Periander cai quản xứ 
Corinth đã cử chàng đến nước Ý dự thi. Arion đoạt giải và được 
thưởng rất nhiều châu báu, chàng đã thuê tàu đưa chàng và phần 
thưởng về quê hương. Dọc đường trở về, đoàn thủy thủ rắp tâm 
mưu chiếm tài sản châu báu đó. Họ đồng lòng định ném chàng 
xuống biển, biết tin chẳng lành, Arion cầu xin được chơi đàn lần 
cuối trước lúc về với Diêm Vương. Được chấp thuận Arion đem 
đàn ra và chơi thật tuyệt vời. Tiếng đàn du dương đã quyến rũ 
từng đàn Cá Heo kéo tới vây quanh con tàu chở Arion. Sau đó 
chàng tự nhảy xuống biển, nhưng may thay, lại rơi vào đúng 
lưng một chú Cá Heo trong đàn và được Cá Heo nhanh chóng 
đưa chàng về Corinth an toàn với nhà vua Periander. Đoàn thủy 
thủ trên tàu cho rằng Arion đã chết, họ bình tâm trở về và đã 





Nhìn lên những chòm sao % 125 


http://tieulun.hopto.org 


bị nhà vua bắt giữ, trừng trị rồi bắt trả lại mọi thứ cho Arion. Để 
ghi nhớ công lao của Cá Heo, các vị Thần đã xếp sao trên bầu 
trời thành chòm tượng trưng cho Cá Heo để ngợi ca nghĩa cử 
cao cả của loài cá này. 


CHÒM SAO MÚI TÊN 


Là một chòm sao hơi mờ nằm ngang ở giữa chòm THẦN ƯNG 
và chòm THIÊN NGA. Chúng được xếp rất đều nhau giống như 
hình thể một chiếc mũi tên. 

Một số người cho rằng đây là mũi tên của Cupid (Thần Tình Ái), 
còn một số người khác cho rằng đó là mũi tên độc của Hercules 
đã hạ thủ được tên Quái Nhân Mã Nessos. 


CHÒM SAO KÍNH THIÊN VĂN 


Bao gồm hai ngôi sao hơi mờ nằm ở phía Nam của chòm 
VƯƠNG MIỆN PHƯƠNG NAM. Chòm sao KÍNH THIÊN VĂN có 
tên khoa học là Telescopium, tiếng Anh là The Telescope, tiếng 
Pháp là Télescope, tiếng Hán Việt là Viễn Vọng Kính, mọc cùng 
lúc với chòm THẦN ƯNG và chòm CÂY ĐÀN, nằm trong khu vực 
vĩ tuyến 50°N (Chính vì thế, người dân Việt Nam sẽ thấy chòm 
này nằm rất sát chân trời Nam). Khoảng 21g00' ngày 25 tháng 
08 hàng năm, nó xuất hiện ở vị trí cao nhất trên bầu trời. 


126 * Trần Thời 


htfp://tieulun.hopto.org 





Người đầu tiên phát minh ra kính viễn vọng để quan sát những 
thiên thể trên bầu trời chính là nhà bác học Ga-iê. Từ chiếc kính 
viễn vọng này, ông đã phát hiện ra những sự thật vô cùng thú vị 
trong vũ trụ như: Vết đen trên Mặt Trời, vành đai mảnh băng hoành 
tráng của sao Thổ, bề mặt đầy bụi hơi và khí của sao Mộc... 

Không những tự chế tạo cho mình những kính thiên văn để 
nghiên cứu bầu trời, Gai-lê còn thực hiện nhiều loại kính viễn 
vọng khác để chia sẻ cho các nhà khoa học có được vật dụng 
nghiên cứu khoa học vũ trụ giống như mình. Để tưởng nhớ đến 
công lao của nhà bác học dũng cảm này, giới thiên văn đã quyết 
định lấy sản phẩm kính viễn vọng của ông để đặt tên cho một 
chòm sao trên bầu trời. 


CHÒM SAO KÍNH HIỂN VI 


Bao gồm hai ngôi sao hơi mờ nằm ở phía Nam của chòm DÊ 
BIỂN, và ở trong một khu vực khá trống trải trên bầu trời (ít chòm 
sao và Ít có sao sáng). Chòm sao KÍNH HIỂN VI có tên khoa 
học là Microscopium, tiếng Anh là The Microscope, tiếng Pháp 
là Microscope, mọc cùng lúc với chòm DÊ BIỂN và chòm THIÊN 
NGA, nằm trong khu vực vĩ tuyến 309N. Khoảng 21g00' ngày 20 
tháng 09 hàng năm, thì nó xuất hiện ở vị trí cao nhất trên bầu trời. 


Nhìn lên những chòm sao 127 


htfp://tieulun.hopto.org 


Vào khoảng thế kỷ 16, kính hiển vi được ra đời. Tuy nhiên, 
cho đến ngày nay, người ta vẫn chưa biết được một cách chính 
xác rằng: “Ai là người đã phát minh ra kính hiển vi?”. Đa số ý kiến 
cho rằng nhà bác học Ga+Hê là người đã phát minh ra kính hiển 
vi, vì họ cho rằng nếu ông đã phát minh được kính viễn vọng thì 
chuyện ông phát minh ra kính hiến vi chắc cũng là điều tất yếu. 
Tuy nhiên đó cũng chỉ mới là suy luận mang tính chủ quan của 
một số người. Để tưởng nhớ đến công lao của người đã sáng 
chế ra được một phát minh quan trọng cho khoa học, người ta 
đã lấy nó để đặt tên cho một chòm sao trên bầu trời. 


CHÒM SAO THỔ DÂN DA ĐỎ 


Gồm một nhóm khoảng 4 ngôi sao hơi mờ tạo thành hình giống 
như Tam Giác hoặc Thước Ê-Ke, nằm ở phía Nam của chòm KÍNH 
HIẾN VI và phía Bắc của chòm CON CÔNG. Chòm sao THỔ DÂN 
DA ĐỎ có tên khoa học là Indus, tiếng Anh là The Indian, tiếng 
Pháp là Indien, mọc cùng lúc với chòm DÊ BIỂN và chòm THIÊN 
NGA, nằm trong khu vực vĩ tuyến từ 50°N đến 600N (Chính vì 





128 * Trần Thời 


htfp://tieulun.hopto.org 


thế, người Việt Nam thấy chòm này nằm rất sát chân trời Nam). 
Khoảng 21g00' ngày 25 tháng 09 hàng năm, nó xuất hiện ở vị 
trí cao nhất trên bầu trời. 


CHÒM SAO THÂN TÌNH ÁI 


Gồm một nhóm sao hơi mờ tạo thành hình giống cậu bé có 
cánh đang bắn cung, nằm ở phía Nam của chòm THẦN ƯNG. 
Chòm sao THẦN TÌNH ÁI có tên khoa học là Antinous, tiếng Anh 
là The Cupid, tiếng Pháp là Cupid, mọc cùng lúc với chòm THẦN 
ƯNG và chòm MŨI TÊN, nằm trong khu vực vĩ tuyến từ 59N đến 
100°N. Khoảng 21g00' ngày O5 tháng 09 hàng năm, nó xuất hiện 
ở vị trí cao nhất trên bầu trời. 

Trong danh mục 88 chòm sao hiện diện trên bầu trời do các 
nhà thiên văn học hiện đại trên thế giới đã phân loại và sắp xếp 
thì không có tên của chòm này. 

Trong một số tài liệu thiên văn của Nga, người ta có vẽ hình 
chòm sao này ở gần khu vực chòm sao Mũi Tên (với lý giải là Mũi 
Tên đó chính là do Thần Tình Ái bắn ra nhắm vào mối lương duyên 
giữa chàng Dũng Sĩ Perseus và nàng Công Chúa Andromeda), 
chính vì vậy chúng tôi quyết định đưa tên của chòm sao Thần 
Tình Ái vào sách này. 





Nhìn lên những chòm sao 129 


htfp://tieulun.hopto.org 


NHỮNG CHÒM SAO ĐƯỢC THẤY 
VÀO QUÝ 4 


Gồm khoảng 18 chòm sao có tên sau đây (Theo mẫu tự chữ 
cái Alphabet): 


ố Bảo Bình « Lưới Cá 

‹ Bếp Lò ‹ Nam Ngư 

‹ Cá Voi ‹ Ông Vua 

„ Chim Hồng Hoàng « Phượng Hoàng 
„ Con Cừu „ Rắn Mối 

„ Công Chúa Andromeda  ‹ Rắn Nước 

„« Dũng Sĩ Perseus ‹ Song Ngư 

„ Điêu Khắc Gia « Tam Giác 

« Hoàng Hậu „ Thiên Mã 

Ghi chú: 


« lIm đậm: Những chòm sao có giới thiệu trong sách này. 

« Gạch dưới: Những chòm sao xác định phương hướng. 

s In nghiêng: Những chòm sao trên đường Hoàng Đới. 

Ở những tháng cuối cùng trong năm với thời tiết bắt đầu se 
lạnh. Ta lại ngước lên nhìn bầu trời thăm thắm để nhớ lại một câu 
chuyện Truyền thuyết Thần thoại nối tiếng của đất nước Hy Lạp 
diệu kỳ. Những chòm sao trong mùa này dẫn chúng ta đi vào 
thế giới của Thần linh với những tên gọi bất hủ: Ông Vua nhân 
từ, Hoàng Hậu ngạo mạn, Công chúa Andromeda kiều diễm, 
Dũng Sĩ Perseus gan dạ, Cá Voi hung dữ, Thiên Mã phi thường... 


130 *% Trần Thời 


htfp://tieulun.hopto.org 


lg 





EŨN = 
3 SNE % .. % xo 
WEB | NHANH |  NM 


NHỮNG CHÒM SAO CỦA QUÝ 4 (Tháng 10, 11, 12) 


Nhìn lên những chòm sao % 131 


CHÒM SAO CÁ VOI 


Là một chòm sao lớn bao gồm nhiều ngôi sao mờ hợp thành. 
Cái đuôi được đánh dấu bằng 5 ngôi sao xếp thành 1 vòng ngũ 
giác. Cái vòng này được xác định nằm ngay ở phía Nam của 
chòm THẤT NỮ. Từ đó trải dài về hướng Tây Nam thành hình dáng 
của chòm sao CÁ VOI. Ngôi sao sáng nhất chòm tên là Mira. Nó 
được các nhà thiên văn khám phá vào năm 1596. 

Mira là một ngôi sao màu đỏ với độ quang phổ có sự thay đổi 
độ sáng theo một chu kỳ nhất định. Lúc sáng nhất thường ở độ 
sáng khoảng từ 3,5 trở lên. Khi mờ nhất thì nó ở độ sáng từ cấp 
8 đến cấp 10 với nhiệt độ khoảng 18709C. Dần dân, khoảng 
120 ngày, độ sáng và nhiệt độ của nó tăng lên cho đến khoảng 
cấp 3 và chừng 25900C. Lúc đó nó lại sẽ mờ đi và nguội dần, 
chu kỳ ấy được diễn ra khoảng 330 ngày một lần (số tương đối). 





Hình: CÁ VOI (CETUS) 


132 *% Trân Thời 


htfp://tieulun.hopto.org 


Trong chòm CÁ VOI còn có ngôi sao Tau Ceti rực rỡ cách xa 
chúng ta 12,2 năm ánh sáng. Điểm đặc biệt là, ngôi sao này 
có những điều kiện vật lý và sinh học gần giống với Mặt Trời 
của chúng ta. 

Trong mùa này còn có những chòm sao nhỏ hơn như: Chòm 
TAM GIÁC nằm ở phía Nam của chòm CÔNG CHÚA ANDROMEDA 
ở giữa THIÊN MÃ và DŨNG SĨ PERSEUS. Khoảng 7° phía Nam 
chòm TAM GIÁC là chòm CON CỪU gồm 3 ngôi sao sáng cấp 
2, cấp 3 và cấp 4. Cạnh đó về phía Tây khoảng 5° là nhánh của 
chòm SÓNG NGƯ. 


CHÒM SAO THIÊN MÃ 


Là một trong những chòm sao được các nhà thiên văn biết 
đến đầu tiên, được xác định bởi đường kẻ nối từ sao Bắc Cực 
xuyên qua ngôi sao B của chòm HOÀNG HẬU. Đường này sẽ dẫn 
đến ngôi sao Alpheratz (An-phơ+rát) trong chòm THIÊN MÃ. Nó 
rất dễ nhận diện vì ô vuông lớn (khoảng 159 mỗi cạnh), phía Tây 
của ô vuông nhìn về chòm THIÊN MÃ và CÁ HEO. 

Vị trí chòm THIÊN MÃ thì nằm lộn ngược xuống với cái đầu 
hướng về phía đường Xích đạo. Chòm này trong hình vẽ chỉ có 
phần thân trước và cánh, chứ không có phần thân sau xuất hiện 
trên bầu trời. 

Hai chòm sao: THIÊN MÃ và CÔNG CHÚA ANDROMEDA được 
kết dính vào nhau bằng một ngôi sao chung đó là sao Alpheratz. 
Cạnh phía Tây của ô vuông này được nối bởi hai ngôi sao œ và ÿ. 
Nó được xem như là một cái kim chỉ về hướng Nam khoảng 409 


Nhìn lên những chòm sao % 133 


htfp://tieulun.hopto.org 


thì gặp một ngôi sao sáng gần chân trời Nam. Đó là ngôi sao 
Fomalhaut thuộc chòm NAM NGƯ. Chòm NAM NGỮ này cũng 
giống như hình chữ V chứa những ngôi sao sáng cấp 4 và cấp 5. 

Alpheratz là một ngôi sao sáng cấp 2, có một độ sáng bất 
thường (lúc thì 2, 3 lúc thì 5,4 hay 6,6) nó đánh dấu cái đầu của 
nàng Công Chúa Andromeda đang bị xiểng xích. Từ đó tỏa xuống 
2 đường kẻ mở rộng ra hai phía của chòm... 

Theo Thần thoại Hy Lạp - La Mã, Thiên Mã là con ngựa trắng 
được sinh ra từ máu của đầu yêu tinh Medusa khi bị Dũng Sĩ 
Perseus chặt đứt chảy xuống hòa cùng bọt biến. Có nhiều phiên 
bản kể rằng, thần biển Poseidon chính là cha đẻ của Thiên Mã, 
nên các bức tranh mô tả hình dáng Thiên Mã đều thể hiện màu 


1g 
2— 





Hình: THIÊN MÃ và ANDROMEDA 


134 *% Trần Thời 


htfp://tieulun.hopto.org 


trắng - màu của bọt biển và có cánh ở phần lưng gần bờm ngựa 
trắng. Yêu tinh Athena được phái đi bắt Thiên Mã để đưa về núi 
Helicon - còn gọi là “ngọn núi suy tư”). Khi đến núi Helicon, với 
cú đá dứt khoát, Thiên Mã đã khơi thành dòng suối Heppocrene 
liên tục chảy, nổi tiếng là linh thiêng và được xem là nguồn cảm 
hứng vô tận của mọi áng thơ ca. 

Thiên Mã tiếp tục kết bạn với chàng trai Bellerophon, người 
được phái đi tiêu diệt quỷ ác Chimera. Đó là một tên quỷ hung 
tợn đầu Sư Tử, mình dê, đuôi rồng có khả năng phun ra lửa. Được 
Thiên Mã giúp sức, Bellerophon nhanh chóng loại trừ quỷ lửa rồi 
cùng nhau đi thực thi nhiệm vụ mới nặng nề hơn. Nhưng chàng 
đã thất bại trước những mưu mô, quỷ kế của Habris đành cưỡi 
lên lưng Thiên Mã phi thẳng tới đỉnh Olympus cầu viện các thần. 
Quá tức giận với hành vi vô lễ đó, thần Zeus đã phái Gadfli (Lãng 
tử) ra chặn đứng Thiên Mã lại nên đã hất tung và ném Belerophon 
xuống đất. Belerophon trở thành kẻ què quặt và sống cuộc đời 
còn lại trên mặt đất, ngày ngày lang thang khấp khiểng dò dẫm 
khắp nơi. Thiên Mã bay lên gia nhập vào hàng ngũ các vị Thần 
Nhà Trời và biến thành chòm sao Thiên Mã lưu lại trên bầu trời 
như ta đang nhìn thấy. 

Một vài truyền thuyết Hy Lạp - La Mã cổ đại khác còn kể rằng, 
xa xưa chòm Thiên Mã có dáng của một con ngựa nguyên vẹn, 
nhưng nay chỉ còn thấy như thân, mình và đầu ngựa cùng bờm 
vươn cao trông tựa cánh buồm nâng ngựa bay lên, phần sau của 
ngựa đã góp chung với một phần của Bò Tót để tạo nên một bộ 
phận của Con Cừu. Các nhà chiêm tinh hiện đại giải thích rằng 
chòm Thiên Mã không thấy rõ nửa sau của hình ngựa vì thực ra 


Nhìn lên những chòm sao % 135 


htfp://tieulun.hopto.org 


chỉ có một nửa trước của Thiên Mã được nâng lên trời, nửa sau 
rơi xuống đất để dựng nên hệ thống đội ngũ làm công tác chính 
trị ở mặt đất() 


CHÒM SAO CÔNG CHÚA ANDROMEDA 


Nhánh mở lên phía Bắc chỉ đến chòm HOÀNG HẬU, còn nhánh 
kia chỉ đến chòm DŨNG SĨ PERSEUS (Péc-xây). 

Khoảng giữa chòm ANDROMEDA có một đám Tinh Vân rất lớn, 
rất giống với Thiên Hà của chúng ta, đó là Tinh Vân M.31, Tinh 
Vân này được xem là Tinh Vân Trôn Ốc lớn nhất và sáng nhất có 
thể thấy được bằng mắt thường (độ sáng 5,0). Nó giống như bánh 
xe khổng lồ, cách xa chúng ta khoảng hai triệu năm ánh sáng và 
đường kính khoảng 150.000 năm ánh sáng. So với Ngân Hà của 
ta, M.31 lớn gần gấp rưỡi. Sự chuyển động của Tinh Vân này giống 
như của Thái Dương Hệ chúng ta. Những ngôi sao gần trung tâm 
thì di chuyển nhanh hơn nhiều so với những ngôi sao ở ngoài xa. 








Hình: Tinh Vân M.31 trong chòm ANDROMEDA 


136 *% Trần Thời 


http://tieulun.hopto.org 


CHÒM SAO DŨNG SĨ PERSEUS 


Nằm sát ngay cạnh phía Tây của chòm HOÀNG HẬU. Một 
phần của chòm PERSEUS tạo thành một đường kẻ cong dẫn đến 
chòm NGỰ PHU. Có một số bản vẽ xưa thì các đường nối những 
sao trong chòm PERSEUS hơi giống chữ K. Đường gạch lên của 
chữ K đánh dấu cánh tay, được chấm dứt bằng ngôi sao Algol 
(An-gôn). Đường gạch xuống của chữ K chỉ đến chòm THẤT NỮ. 

Sao Algol nằm ngay vị trí cái đầu của yêu nữ Medusa (Mê-đuy- 
døơ). Nó là một ngôi sao kép. Sao Algol A sáng hơn có đường 
kính gấp 3 lần Mặt Trời, còn sao Algol B mờ hơn, có đường kính 
lớn hơn rất nhiều. Có những lúc sao B che khuất sao A với thời 
gian khoảng 3 ngày, làm cho độ sáng giảm từ 2,2 xuống còn 3,4. 

Câu chuyện của chàng Dũng sĩ Perseus mang đôi giày có 
cánh, trên tay cầm đầu lâu của một con Yêu Tinh tóc rắn tên là 





Hình: DŨNG SĨ PERSEUS 


Nhìn lên những chòm sao 137 


htfp://tieulun.hopto.org 


Medusa được Thần thoại Hy Lạp kể lại như sau: Mẹ của Perseus 
là Darae (Đa+rê) bị một Bạo chúa của đảo Serius tên là Polylectes 
(Pô+\y-lếch) cầm làm phu tù. Trong lúc ấy, tên Bạo Chúa này đang 
ngỏ lời cầu hôn cùng công chúa Hippodanria (híp-pô-đan+i-a) của 
một xứ sở láng giềng. Lễ vật cầu hôn phải là một thủ cấp của 
con Yêu Tinh Medusa ở một hòn đảo xa xôi. Con Yêu Tinh này 
có vẩy, vây bằng đồng và lông cánh bằng vàng. Mỗi sợi tóc trên 
đầu của nó là một con rắn độc khủng khiếp, và nếu ai nhìn thắng 
vào mắt nó, lập tức người ấy sẽ bị hóa đá. Chính vì thế, nên hắn 
đã sai Dũng sĩ Perseus đi thực hiện nhiệm vụ ấy. Bằng không, 
chàng phải trả giá rất đắc về sinh mạng của hai mẹ con chàng. 
Perseus đã được một vị thần phò theo giúp đỡ cho chàng để 
hoàn thành sứ mạng, đó là Thần Hoàng Thủy Ngân. Trong suốt 
hành trình, chàng phải chạm trán với Ba Bà Xám để ba bà chỉ 
đến chỗ các nàng Thủy Thần, rồi mới lấy được các vật dụng đi 
diệt trừ con Yêu Medusa. Các vật dụng ấy là: Đôi giày có cánh, 
cái bị thần và cái mũ tàng hình. 

Khi giao chiến với con Yêu Medusa, Perseus đã sử dụng mặt 
sau của tấm khiên làm gương phản chiếu. Do đó, chàng đã 
chiến thắng nó một cách vẻ vang. Nhưng sau đó, chàng nghe 
tin Polylectes đã bội lời hứa, vì hắn đã đinh ninh rằng chàng đã 
chết bởi tay con yêu tinh Medusa. Mẹ chàng đã trốn vô ở một 
giáo đường dưỡng lão của các vị tu sĩ già. 

Tiếp kiến với tên Bạo Chúa, lửa giận bừng bừng, Perseus giơ 
cái đầu con Quỷ Medusa ra phía trước. Hai con mắt của Quỷ 
chiếu thắng vào mặt tên Chúa Đảo tàn ác. Hắn sợ hãi rú lên và 
co rúm lại rồi biến thành một cục đá bạc. Perseus đi kiếm mẹ 
và rước về cùng sống một cuộc sống hạnh phúc. 


138 *% Trần Thời 


htfp://tieulun.hopto.org 


CHÒM SAO BẾP LÒ 


Chỉ gồm hai ngôi sao hơi mờ nằm gọn gàng lọt lòng ở phía 
trong của khu vực bao vòng của chòm CON SÔNG (Xem bản đồ 
“Những chòm sao của quý 4”). Chòm sao BẾP LÒ có tên khoa 
học là Fornax, tiếng Anh là The Furnace, tiếng Pháp là Fournaise, 
tiếng Hán-Việt là Thiên Lô, mọc cùng lúc với chòm CON SÔNG, 
chòm DŨNG SĨ PERSEUS và chòm ĐỒNG HỒ, nằm trong khu 
vực vĩ tuyến 300°N. Khoảng 21g00' ngày 15 tháng 12 hàng năm, 
nó xuất hiện ở vị trí cao nhất trên bầu trời. 

Bếp Lò là một trang thiết bị nội thất không thể thiếu trong 
một căn nhà bình thường. Hầu hết các nền văn minh nhân loại 
đều phát xuất từ việc loài người biết dùng lửa để nấu nướng và 
chế biến thức ăn. Chính vì thế, có một số cư dân cổ đại (không 
riêng gì Hy Lạp) đã tôn thờ Thần lửa như là một vị Thần luôn ban 
ơn phước cho người phàm trần. Cái Bếp Lò thật thân thương với 
từng gia đình đã trở thành một chòm sao chiếu sáng trên bầu 
trời với biết bao niềm kính trọng và biết ơn của cả nhân loại. 





Nhìn lên những chòm sao % 139 


htfp://tieulun.hopto.org 


CHÒM SAO NAM NGƯ 


Gồm một nhóm sao hơi mờ tạo thành hình giống con cá có 
vây và vảy, nằm ở phía Nam của chòm BẢO BÌNH và phía Bắc 
của chòm THIÊN HẠC. Xung quanh chòm sao này còn có những 
chòm sao quen thuộc khác như: HẢI DƯƠNG, KÍNH HIẾN VỊ, 
PHƯỢNG HOÀNG và ĐIÊU KHẮC GIA. 


Chòm sao NAM NGƯ có tên khoa học là Piscis Autrinus, tiếng 
Anh là The Southern Fish, tiếng Pháp là Poissons Autra, mọc 
cùng lúc với chòm THIÊN MÃ và chòm BẢO BÌNH, nằm trong 
khu vực vĩ tuyến từ 25°N đến 300°N. Khoảng 21g00' ngày 10 
tháng 10 hàng năm, nó xuất hiện ở vị trí cao nhất trên bầu trời. 

Trong chòm NAM NGỮ có một ngôi sao màu xanh sáng rực 
tên là Fomalhaut, đứng ở vị trí thứ 18 trong số những ngôi sao 
sáng nhất trên bầu trời (sau sao Antares trong chòm BÒ CẠP 
và trước sao Deneb trong chòm THIÊN NGA). Sao Fomalhaut có 
độ sáng tương đối là +1,29 và độ sáng tuyệt đối là +2.0, cách 
xa chúng ta 23 năm ánh sáng. 





Hình: NAM NGƯ (Piscis Autrinus) 


140 *% Trần Thời 


htfp://tieulun.hopto.org 


CHÒM SAO RẮN MỐI 


Gồm một nhóm sao hơi mờ tạo thành hình giống như một con 
rắn mối đang bò trườn về phía trước, nằm ở phía Nam của chòm 
ÔNG VUA và phía Bắc của chòm THIÊN MÃ và BẢO BÌNH. Phía 
Tây của RẮN MỐI giáp với chòm THIÊN NGA và phía Đông giáp 
với chòm CÔNG CHÚA ANDROMEDA. 

Chòm sao RẮN MỐI có tên khoa học là Lacerta, tiếng Anh là 
The Lizard, tiếng Pháp là Lézard, tiếng Hán+Việt là Hát Hổ, mọc 
cùng lúc với chòm THIÊN MÃ và chòm BẢO BÌNH, nằm trong 
khu vực vĩ tuyến từ 40°B đến 500B. Khoảng 21g00' ngày 10 
tháng 10 hàng năm, nó xuất hiện ở vị trí cao nhất trên bầu trời. 


+509 22 


+40° 





23g 


Hình: RẮN MỐI (Lacerta) NHỮNG CHÒM SAO XOAY QUANH 


Nhìn lên những chòm sao % 141 


htfp://tieulun.hopto.org 


NHỮNG CHÒM SAO XOAY QUANH 
cực Nam 


Nếu tính từ Vĩ độ 50°N đến 900N, ta sẽ thấy một số chòm sao 
nổi tiếng xoay xung quanh Cực Nam của bầu trời. Những chòm 
sao đó là: NAM TÀO, CON TÀU ARGO, CON CÔNG, CÁ VÀNG, QUÁI 
NHÂN MÃ, CHIM HỒNG HOÀNG... Tuy nhiên, bởi vì nước ta nằm ở 
bên Bán Cầu Bắc của Xích Đạo (từ 9°B đến 229B). Do đó, những 
chòm sao nằm ở ngay trung tâm Cực Nam thì chúng ta không 
thể nào thấy được. 

Ở Cực Nam cũng không có ngôi sao nào được diễm phúc nằm 
ngay chính diện của Cực Nam giống như sao Polaris ở Cực Bắc. 
Cho nên, người ta cũng chỉ dựa vào những chòm sao xoay quanh 
Cực Nam (có tên nêu trên) để định hướng mà thôi. 

Trong số những chòm sao dùng để xác định hướng Nam, chòm 
sao nổi tiếng nhất phải kể đến đó là chòm NAM TÀO (THẬP TỰ 
PHƯƠNG NAM). Chòm NAM TÀO có chiều dài là 6°, trong đó 
có những ngôi sao sáng rõ và rất dễ nhận diện. Người khám 
phá ra và đặt tên cho chòm sao này chính là nhà thám hiểm 
nổi tiếng Magelland (Ma-gerdlăng), khi ông cùng đoàn thủy thủ 
thực hiện chuyến thám hiểm đầu tiên vòng quanh thế giới bằng 
tàu biển. Do đó, sau này người ta còn gọi nó là Kim Chỉ Nam, vì 
ông Magelland đã dùng nó để định hướng Nam thay cho la bàn. 


142 *% Trần Thời 


htfp://tieulun.hopto.org 


Đặc biệt, cách chòm NAM TÀO không xa, có một ngôi sao 
sáng rực mang độ sáng cấp 1, có tên là Alpha Centauri (tức 
ngôi œ trong chòm QUÁI NHÂN MÃ), là một trong những ngôi 
sao gần Thái Dương Hệ chúng ta nhất (4.3 năm ánh sáng, xem 
phần Phụ lục trang 161). 

Gần Cực Nam hơn nữa là hai đám mây mang tên ông Magelland, 
chúng là những Dải Ngân hà gần với Dải Ngân hà chúng ta nhất. 





Nhìn lên những chòm sao % 143 


CHÒM SAO NAM TÀO 


Thường xuất hiện vào khoảng 
giữa tháng 5, có hình chữ thập 
nên người ta thường hay lầm với 
chòm BUỒM TÀU ARGO (thập tự 
này không chỉ tới Cực Nam). 

Chòm NAM TÀO có trục đứng 
chỉ xuống gần đúng hướng Nam 
của bầu trời. Đối với nước Việt 
Nam của ta thì chòm sao NAM 
TÀO xuất hiện rất sát chân trời 
Nam. Do đó, khi nào thấy chòm 
Hình: NAM TÀO (Crux) NAM TÀO thì xem như đó chính 
là hướng Nam rồi. 





Đối với một số quốc gia ở phía Nam Bán Cầu, chòm NAM TÀO 
còn được xem như một biểu tượng không thể thiếu trong cuộc 
sống. 

Do đó, những nhà lãnh đạo nhà nước của họ đã đưa hình ảnh 
chòm sao NAM TÀO lên lá quốc kỳ của nước mình, ví dụ như: 
Australia (Úc), New Zealand (Tân Tây Lan), Papua New Guine 
(Tân Gia Ba), Western Samoa... 


CHÒM SAO CON TÀU ARGO 


Là một chòm sao rất lớn nằm ở gần Cực Nam của bầu trời 
tháng 2 và tháng 3. Người ta chia chòm sao này ra làm nhiều 
phần, đó là: BUỒM TÀU ARGO, SÔNG TÀU ARGO, ĐUÔI TÀU 
ARGG... 


144 *% Trần Thời 


htfp://tieulun.hopto.org 


Ở phần SỐNG TÀU ARGO có ngôi sao Canopus sáng rực 
(đứng thứ nhì trên bầu trời sau sao Sirius trong chòm sao ĐẠI 
CẨU). Muốn xác định hướng Nam, ta chỉ cần nối sao Sirius tới 
sao Canopus. Đường thẳng này sẽ chỉ chính xác đến Cực Nam. 

Trong Thân thoại Hy Lạp thì con tàu ARGO chính là một con 
tàu khổng lồ nhất thời bấy giờ. Nó đã đưa các vị anh hùng đi 
một chuyến viễn chinh đoạt lại Bộ Lông Cừu Vàng. Sau này, khi 
hoàn tất nhiệm vụ vinh quang, nó đã bị vỡ tan ra và được đưa 
tất cả các mảnh vỡ lên bầu trời để làm những vì sao chiếu sáng. 





CHÒM SAO CON CÔNG 


Là một chòm sao mờ, nằm cách trung tâm Cực Nam khoảng 
20°. Vào những đêm bầu trời thật quang đãng của tháng 8 hàng 
năm thì ta mới có thể nhận diện được nó một cách tương đối dễ 
dàng. Nhưng thực tế, tháng 8 lại là tháng mưa nhiều ở nước ta, 
do đó việc nhận diện chòm sao này quả là không đơn giản một 
chút nào. Chòm sao CON CÔNG có tên khoa học là Pavo, tiếng 


Nhìn lên những chòm sao % 145 


htfp://tieulun.hopto.org 


G9) 09)\ C 
(PAVO) % 





Hình: CON CÔNG (Pavo) 


Anh là The Peacock, tiếng Pháp là Paon. Trong các hình vẽ xưa 
thì đây là một Con Công đang xòe đuôi rất đẹp. 


CHÒM SAO QUÁI NHÂN MÃ 


Xin đừng lầm với chòm CUNG THỦ THẦN MÃ, mặc dù hai chòm 
sao này không nằm cách xa nhau là mấy (chúng cách nhau chỉ 
khoảng 5 múi giờ), khoảng đầu tháng 7 hàng năm thì chúng ta 
có thể thấy cùng một lúc hai chòm: QUÁI NHÂN MÃ và CUNG 
THỦ THẦN MÃ. Trong hình vẽ thì chòm QUÁI NHÂN MÃ cũng có 
hình nửa người nửa ngựa, nhưng vẻ mặt thì hung ác, và trên tay 
thì cảm chùy chứ không cầm cung tên nhiều như chòm CUNG 


146 % Trần Thời 


http://tieulun.hopto.org 


THỦ THẦN MÃ (Xem thêm trang 47). 

Về vị trí tọa độ, chòm sao QUÁI NHÂN MÃ nằm bao quanh 
chòm sao NAM TÀO nổi tiếng, và trong chòm có chứa ngôi sao 
Proxima Centauri (có khoảng cách gần chúng ta nhất). 

Chòm sao QUÁI NHÂN MÃ có tên khoa học là Centaurus, tiếng 
Anh là The Centaur, tiếng Pháp là Centause. Chòm sao này luôn 
luôn xuất hiện chung với chòm NAM TÀO. Do đó cứ đến ngày 20 
tháng 5 hàng năm thì nó xuất hiện ở vị trí cao nhất trên bầu trời 
(cách trung tâm Cực Nam khoảng 409). 

Ngôi sao sáng nhất chòm có tên là Alpha Centauri (sáng thứ 
3 trên bầu trời - sau sao Canopus trong chòm SÔNG TÀU ARGO 
và trước sao Vega trong chòm CÂY ĐÀN), thực ra là một ngôi 
sao kép, và chúng rất gần nhau, đến nỗi với những kính thiên 


(Ð DJ. Y0 s40... 


(0)00/90/)1709)7\ 
P21 


II 





Nhìn lên những chòm sao 147 


văn loại thường thì thấy chúng chỉ như có một ngôi sao mà thôi. 
Nhìn bằng mắt thường thì chúng có vẻ như màu vàng. Chúng 
cách xa chúng ta 4,3 năm ánh sáng. Độ sáng tương đối của œ 
Centauri A là +0,33, còn độ sáng tương đối của œ Centauri B là 
+1,70. Độ sáng tuyệt đối của chung cả hai sao gộp lại là +4,7, 
trong khi độ sáng tuyệt đối của riêng ngôi œ Centauri B là +6,1. 

Nhưng Alpha Centauri vẫn chưa phải là ngôi sao gần trái đất 
nhất. Ngôi sao gần nhất chính là ngôi sao Proxima Centauri, 
cách xa chúng ta 4,2 năm ánh sáng. Đây là một ngôi sao khá 
mờ. Vào những đêm thật trong, ta mới có thể thấy nó bằng mắt 
thường. Ngôi sao này có độ sáng tương đối là +11,3; độ sáng 
tuyệt đối là +15,7. 

Sao Beta Centauri (sáng thứ 10 trên bầu trời - sau sao Achernar 
trong chòm CON SÔNG và trước sao Altair trong chòm THẦN 
ƯNG) là một ngôi sao khổng lồ màu trắng xanh, có bán kính lớn 
gấp 11 lần Mặt Trời của ta, khối lượng nặng gấp 25 lần Mặt Trời 
nhưng tỉ trọng chỉ bằng 0,018 Mặt Trời mà thôi, nhiệt độ bề mặt 
là 14.540°C, độ sáng tương đối là +0,86; độ sáng tuyệt đối là 
-3,9; cách xa Thái Dương Hệ chúng ta 200 năm ánh sáng (có 
tài liệu ghi là 500 năm ánh sáng). 

Truyền thuyết xa xưa kể lại rằng, Centaurus là hiện thân của 
Chiron, một con người thông minh tài trí nhất trong một cuộc thi 
mà chàng tham dự. Trí tuệ của chàng đến các vị thần cũng có lúc 
không so sánh được. Thần thoại Hy Lạp truyền lại rằng, Chiron là 
người đầu tiên đã biết cách nhận biết các chòm sao đó, tập cho 
con người làm quen với bầu trời sao. Chính ông đã hướng dẫn 
Argorauts (các vị thân đi tìm báu vật) đến cầu xin Golden Fleece. 


148 *% Trần Thời 


htfp://tieulun.hopto.org 


Cũng theo dòng huyền thoại này, Chiron sinh ra vốn là con 
người bất tử, nhưng rủi ro thay trong một chuyến đi săn cùng 
với Heracles chàng đã vướng phải mũi tên có máu độc của rắn 
nhiều đầu Hydra do chính Heracles bắn ra. Mặc dù không chết, 
nhưng nọc độc của mũi tên đã hành hạ chàng và buộc chàng phải 
cầu xin các vị thần cho chàng được chết thanh thản và truyền 
sinh lực cho Prometheus, người đã to gan lấy trộm lửa trời ban 
cho cư dân Trái Đất. Cuối cùng thần Zeus đã chấp thuận cho 
phép Chiron được chết thay cho Prometheus. Cảm kích trước 
nghĩa cử cao thượng đó, thân Zeus đã đưa Chiron lên trời và 
biến thành chòm sao cho người muôn đời sau chiêm ngưỡng và 
tưởng niệm Chiron. Thời kì đó, bầu trời phương Bắc hầu như đã 
hết chỗ nên thần Zeus đã đưa Chiron xuống bầu trời phía Nam 
đặt tại vị trí mà ngày nay chòm QUÁI NHÂN MÃ vẫn đang ngự trị 
và cho phép ngự trị trong miền khá rộng. 

Một tích khác lại kể rằng Centaurus là biểu tượng của một 
người thông thái cổ đại, một người được nuôi dưỡng chu đáo 
nhưng cũng không may bị hại do những biến cố vặt vãnh thường 
ngày. Người xưa kể lại Centaurus vốn là Chiron, một người thầy 
đáng kính, người đã từng làm trợ giáo cho nhiều vị anh hùng trong 
thần thoại Hy Lạp, ở đó có dũng sĩ Hercules. Một hôm đang lúc 
tranh cãi với nhau về bình rượu dùng chung, nhưng Hercules đã 
tự ý mở nắp bình rượu trước khi thưa với vị trợ giáo Chiron, thế 
là lời qua, tiếng lại Hercules quá nóng vội vớ ngay mũi tên phóng 
vào Chiron. Chẳng may đó là mũi tên nhúng độc nên Chiron tuy 
không chết nhưng cũng vô cùng đau đớn. Hối hận về hành động 
vô thức của mình, Hercules hết lòng chạy chữa cho Chiron, chàng 


Nhìn lên những chòm sao % 149 


htfp://tieulun.hopto.org 


tìm đọc vô vàn sách thuốc nhưng cũng không sao cứu được. Thế 
là Hercules phải đến cầu xin thần Zeus biến Chiron thành chòm 
sao QUÁI NHÂN MÃ. 


CHÒM SAO CÁ VÀNG 


Vào thời điểm giữa tháng 1 hàng năm, chúng ta lại được chiêm 
ngưỡng một chòm sao nằm sát chân trời Nam giống như hình một 
con cá vàng. Tính về tọa độ thì nó chỉ nằm cách trung tâm Cực 
Nam chừng khoảng 25°, nằm ở phía Nam của chòm BỒ CÂU và 
chòm DAO GĂM. Xung quanh chòm sao này còn có những chòm 
sao quen thuộc khác như: ĐỒNG HỒ, LƯỚI ĐÁNH CÁ, NÚI MẶT 
BÀN, CÁ CHUỒN, GIÁ VẼ và SỐNG TÀU ARGO. Chòm sao CÁ 
VÀNG có tên khoa học là Dorado, tiếng Anh là The Goldfish, tiếng 
Pháp là Poison Rouge, tiếng Hán-Việt là Kim Ngư, nằm trong khu 





Hình: CÁ VÀNG (Dorado) 


150 *% Trần Thời 


htfp://tieulun.hopto.org 


vực vĩ tuyến từ 50°N đến 700°N. Khoảng 21g00' ngày 20 tháng 
01 hàng năm, thì nó xuất hiện ở vị trí cao nhất trên bầu trời. 


CHÒM SAO CHIM HỎNG HOÀNG 


Giống như chòm BỒ CÂU về hình tam giác nhưng lớn hơn 
nhiều. Chòm sao CHIM HỒNG HOÀNG gồm 6 ngôi sao rất mờ 


tạo thành hình thù giống như 
một chiếc nón có lưỡi trai vềnh 
lên. Nó nằm ở ngay phía Đông 
của ngôi sao sáng Achernar 
(của chòm CON SÔNG) và 
phía Nam của chòm NHÀ ĐIÊU 
KHẮC, cách trung tâm điểm 
của Cực Nam khoảng 259. 
Chòm sao CHIM HỒNG 
HOÀNG có tên khoa học 
là Tucana, tiếng Anh là 
The Toucan, tiếng Pháp là 
Toucané, mọc cùng lúc với 





0g 


-709 


2709 0g 
Hình: CHIM HỒNG HOÀNG 
(Tucana) 


chòm NHÀ ĐIÊU KHẮC và chòm THIÊN MÃ, nằm trong khu vực 
vĩ tuyến từ -60°N đến -650%N. Khoảng 21g00' ngày O5 tháng 11 
hàng năm, thì nó xuất hiện ở vị trí cao nhất trên bầu trời. 


Nhìn lên những chòm sao % 151 


htfp://tieulun.hopto.org 


CHÒM SAO TẮC KÈ 


Gồm một nhóm khoảng 5 ngôi sao nhỏ tạo thành hình giống 
như thùng chiếc xe đẩy có càng, nằm ở phía Nam của chòm 
BUỒM TÀU ARGO. 

Chòm sao TẮC KÈ có tên khoa học là Chamaleon, tiếng Anh 
là The Chameleon, tiếng Pháp là Caméléon, tiếng Hán Việt là 
Yển Đình, mọc cùng lúc với chòm CÁI BƠM và chòm SƯ TỬ, nằm 
trong khu vực vĩ tuyến 80°N. Khoảng 21g00' ngày 15 tháng 04 
hàng năm, thì nó xuất hiện ở vị trí cao nhất trên bầu trời. Nói là 
nằm ở vị trí cao nhất, nhưng thực tế vì nước ta nằm về phía bán 
cầu Bắc nên rất khó nhận diện ra được chòm này: Nếu ở Thành 
phố Hồ Chí Minh thì may ra có thể thấy được chòm TẮC KÈ nằm 
sát chân trời Nam (với điều kiện thời tiết thật tốt và không có 
ánh đèn), còn ở những tỉnh miền Trung và miền Bắc Việt Nam 
thì xem như không bao giờ thấy được chòm này. 





Hình: TẮC KÈ (Chamaleon) 


152 * Trần Thời 


htfp://tieulun.hopto.org 


PHỤ LỤC 


1. Sự dịch chuyển của trục trái đất. 

2. 20 ngôi sao gần nhất. 

3. 20 ngôi sao sáng nhất. 

4. Nhiệt độ và kích thước của những sao đặc biệt. 
5. Danh mục các chòm sao. 


6. So sánh kích thước một số vì sao. 


Nhìn lên những chòm sao % 153 


htfp://tieulun.hopto.org 


Ihuban 


L)02M(959510)42)) 907.1 
I):\0/980:Ý.\E ›7.W\ 





H:7 96270079 011000 7982700073 v 0710000 


Ngoài công việc tự quay và chu kỳ xoay xung quanh Mặt Trời 
trong 1 năm. Trái Đất mà chúng ta đang sống còn có một sự 
chuyển động hết sức chậm chạp của TRỤC (giống như một cái 
guồng quay tơ). Nguyên nhân gây nên hiện tượng này là do lực 
đẩy của Mặt Trăng tác động vào Trái Đất. Tuy nhiên, thời gian 
xảy ra rất lâu: Mỗi một vòng quay như thế phải mất tới 26.000 
năm. Hiện nay thì gần chính diện hướng Bắc chúng ta có ngôi 
sao Polaris (tức sao Bắc Cực - lệch khoảng 50'). Nhưng đến 
1.000 năm sau thì sao ấy sẽ bị đổi sang vị trí khác để nhường 
chỗ cho một ngôi sao mới. Ta nên biết rằng, 3.000 năm trước 
đây thì ngôi sao chính diện Cực Bắc là sao œ Dragonis (œ Con 
Rồng - còn có tên là Thuban). Và... 14.000 năm sau thì sao Vega 
sẽ hãnh diện mang tên là sao Bắc Cực. Lúc ấy, những người 
sống ở vùng đất phía Bắc Chí tuyến sẽ thấy rõ được các chòm 
sao ở phương Nam. 


154 *% Trần Thời 





20 NGÔI SAO GẦN NHẤT 


STT TÊN VÌ SAO ĐỘ SÁNG | ĐỘ SÁNG lanh 
TƯƠNG ĐỐI | TUYỆT ĐỐI | ÁNH SÁNG 





1 Mặt trời -26,72 +04,86 
2 | Proxima Centauri +11,30 +15,70 
3_ | œơ Centauri A k +00,33 +04,70 
4 | ơ Centauri B +01,70 +06,10 
5 Luyten 726-8 +11,90 +16,20 
6 Chưa rõ tên +12,40 +16,70 
7 | Barmards start k +09,46 +13,10 
8 | Wolf 359 +13,50 +16,50 
9 +36 2147 +07,47 +10,40 
10 | Sirius A -01,58 +01,40 
11 | Sirius B +08,54 +11,40 
12 | Ross 154 +10,50 +13,20 
13 | Luyten 789-%6 +12,30 +14,90 
14 | Ross 248 +12,20 +14,70 
15 | egEridani +03,75 +06,20 
16 | Tau ceti +03,66 +06,00 
17 |61 Cygni A +05,35 +07,/0 
18 | 61 Cygni B +06,05 +08,40 
19 | Procyon A +00,53 +02,80 
20 | Procyon B +10,80 +03,10 


k: Sao kép - tức là khi ta nhìn thì tưởng là 1, nhưng thực tế là 2 sao. 


Nhìn lên những chòm sao % 155 


htfp://tieulun.hopto.org 


20 NGÔI SAO SÁNG NHẤT 














Số TÊN VÌ SAO ĐỘ SÁNG ĐỘ SÁNG 
TT TƯƠNG ĐÔÒI TUYỆT ĐÔI 
0 | Mặt Trời -26,72 +4,86 

1 | Sirius A -1,58k +1,4 

2 | Canopus -0,86 -7,4 (4,6) 
3 | Alpha Cenftauri A +0,33k +4,7 

4 | Vega +0,14 +0,6 

5_ | Capella +0,21 -0,6 

6 | Arcturus +0,24 -0,2 

7 | Rigel +1,34k -5,8 

8 | Procyon A +0,53k -2,8 

9_ | Achernar +0,60 -0,9(-2,6) 
10 | Beta Centauri +0,86 -3,9 
11 | Altair +0,89 +2,5 
12 | Betelgeuse +0,92 -2,9 (5,6) 
13 | Alpha Crucis +1,58k -2,7 
14 | Aldebaran +1,06k 0,1 
15 | Pollux +1,21 +1,2 
16 | Spica +1,21k -2,6; -2,1 
17 | Antares +1,23k -4,0; 2,4 
18 | Fomalhaut +1,29 +2,0 
19 | Deneb +1,33 -5,2 
20 | Regulus -1,34k -0,7 








k: Sao kép - độ sáng tuyệt đối của những sao đó là tổng độ 


sáng 2 ngôi sao của nó hợp lại. 


156 * Trần Thời 


htfp://tieulun.hopto.org 


CÁCH XA 
(năm ánh sáng) 


MÀU 


THUỘC 
CHÒM SAO 





(8 phút) 
8,6 
180 (100) 
43 
Z0¡0 
4547) 
36 
650 (900) 
112 1,5) 
140 (150) 
200 (500) 
16,5 
650 (700) 
220 (350) 
68 
K= 
160 (230) 
170 (400) 
23 
540 (1500) 
84 





Vàng 
Xanh 
Trắng Vàng 
Vàng 
Xanh 
Vàng 
Đỏ 
Trắng Xanh 
Trắng Vàng 
Trắng Xanh 
Trắng Xanh 
Xanh 
Đỏ 
Trắng Xanh 
Đỏ 
Đỏ 
Trắng Xanh 
Đỏ 
Xanh 
Xanh 
Xanh 








Chó Lớn 
Sống Tàu Argo 
Quái Nhân Mã 
Cây Đàn 

Ngự Phu 
Người Chăn 
Chiến Sĩ 

Chó Nhỏ 

Con Sông 
Quái Nhân Mã 
Thần Ưng 
Chiến Sĩ 

Nam Tào 

Bò Tót 

Song Nam 

Nữ Đồng Trinh 
Bò Cạp 

Nam Ngư 
Thiên Nga 

Sư Tử 


(...): Những số trong ngoặc đơn là những số được ghi lại từ 
những tài liệu mới, chưa thể xác định chính xác được. 
1 năm ánh sáng = 9.460.800.000.000 km 


Nhìn lên những chòm sao 157 


htfp://tieulun.hopto.org 


NHIỆT ĐỘ VÀ KÍCH THƯỚC 


TÊN NGÔI SAO 


Những Sao 
Vĩ Đại 


Những sao 
Lớn 


Những sao chính 


Những sao 
Trắng nhỏ 








RIGEL 
DENEB 

GAMMA CYGNI 
BETELGEUSE 
CAPELLA 
ARCTURUS 
ALDEBARAN 
BETA PEGAS 
BETA CENTAURI 
NU SCORPII 
SIRIUS A 
ALTAIR 
PROCYON 

MẶT TRỜI 

61 CYGNY A 
KRUEGER 60 A 
BARNARD'S 


SIRIUS B 
40 ERIDANI B 
VAN MAANENS 





NHIỆT ĐỘ NHIỆT ĐỘ 
BÊ MẶT (F) | BÊ MẶT ÉC) 
23.000 12.860 
11.000 6.410 
7.500 4.000 
3.900 2.170 
6.900 3.840 
8.100 4.480 
4.100 2.280 
3.600 2.000 
26.000 14.540 
21.000 11.740 
14.000 7.820 
20.000 11.600 
14.100 7.830 
10.500 5.550 
4.700 2.510 
4.100 2.280 
3.900 2.170 
9.400 5.250 
14.000 7.820 
9.400 5.250 











158 * Trần Thời 


htfp://tieulun.hopto.org 


CỦA NHỨỮNG SAO ĐẶC BIỆT 


BÁN KÍNH 
SO VỚI MT 
32 
35 
67 
290 
12 
30 
60 
170 
11 
3,2 
1,8 
1,4 
1,9 
1,0 
0,7 
0,34 
0,16 


0,034 
0,014 
0,007 








KHỐI LƯỢNG 
SO VỚI MT 


5,2 
2,4 
1,7 
11 
1,0 
0,45 
0,26 
0,18 


0,96 
0,44 
0,14 


TỶ TRỌNG 
SO VỚI MT 


ĐỘ SÁNG 
TUYỆT ĐỐI 





0,0006 
0,0004 
0,00006 
0,0000006 
0,0024 
0,0003 
0,0002 
0,00002 





27 +11,4 
64 +11,2 
400 +14,5 





Nhìn lên những chòm sao % 159 


htfp://tieulun.hopto.org 


BẢNG DANH MỤC 











STT TÊN KHOA HỌC TÊN ANH TÊN PHÁP 
(LATIN) 
1 Andromeda Aldromedas Andromeda 
2 Anfer 
3 Antinous 
4 Antlia The Pump Pompe 
Đ Apus The Bird of Paradise Paradis Oiseau 
6 Âquarius The Water Bearer Verseau 
7 Aquila The Eagle Aigle 
8 Ara The Altar Autel 
9 Argo Navis The Ship Argo Navire Argo 
10 ÂrleS The Ram Beller 
11 Auriga The Charioteer Cocher 
12 Bootes The Herdsman Bouvier 
13 Caelum The Burin Burin 
14 Camelopardalis The Girafe Giraffe 
15 Cancer The Crab Cancer 
16 Canes Venatici The Hunting Dog Lévriers 
17 Canis MaJor The Great Dog G_ Chien 
18 Canis Minor The Little Dog P_ Chien 
19 Capriconus The Goat Capricorne 
20 Carina The Keel of Argo Quille de Argo 
21 Cassiopeia The Queen Cassiopée 
22 Cenftaurus The Centaur Centause 
23 Cepheus The King Céphée 
24 Cerberus 
25 Cetus The Whale Baleine 
26 Chamaleon The Chameleon Caméléon 
27 Chara 
28 Circinus The Compasses Compass 
29 Columba The Dove Colombe 
30 Coma Berenices Berenice s Hair Chevelure Ber 














160 *% Trần Thời 


htfp://tieulun.hopto.org 





CÁC CHÒM SAO 











HÁN VIỆT TÊN VIỆT NAM VĨ ĐỘ 21g TRÊN 
KINH ĐỘ 

Tiên Nữ CÔNG CHÚA 35°B 10 tháng 11 

MŨI TÊN ÁI TÌNH 05°N 05 tháng 09 
Tức Đồng CÁI BƠM 30 05 tháng 04 
Thiên Yến CHIM THIÊN ĐƯỜNG 80N 30 tháng 06 
Thủy Phu BẢO BÌNH 05°N 10 tháng 10 
Thần Ưng ĐẠI BÀNG 108 30 tháng 08 
Tế Đàn BÀN THỜ 55°N 20 tháng 07 

CON TÀU ARGO 30N 25 tháng 02 
Bạch Dương CON CỪU 20°8 10 tháng 12 
Ngự Phu NGƯỜI ĐÁNH XE 45° 30 tháng 01 
Mục Phu NGƯỜI CHĂN 30B 15 tháng 06 
Điêu Cụ DAOGĂM 40N 15 tháng 01 
Lộc Báo HƯƠU CAO CÔ 60°B 01 tháng 02 
Cự Giải CON CUA 15°B 15 tháng 03 
Lạp Khuyến CHÓ SĂN 30°B 20 tháng 05 
Đại Cấu CHÓ LỚN 20N 15 tháng 02 
Tiểu Cầu CHÓ NHỎ 05B | 01 tháng 03 
Hải Dương DÊ BIẾN 201N 20 tháng 09 
Thuyền Để SÔNG TÀU ARGO 60°N 15 tháng 03 
Thiên Hậu HOÀNG HẬU 60°B 20 tháng 11 

QUÁI NHÂN MÃ 40N 20 tháng 05 
Thiên Vương ÔNG VUA 65°B 15 tháng 10 

CHÓ GÁC ÂM PHỦ 65°B 10 tháng 08 
Kình Ngư CÁ VOI 109N 30 tháng 11 
Yến Đình TÁC KÈ . 80°N 15 tháng 04 

CHÓ 3 ĐẦU 45°B 15 tháng 06 
Viên Quy COMPA 60°N 15 tháng 06 
Thiên Cáp BÔ CÂU 35°N 30 tháng 01 
Hậu Phát TÓC BÀ BERENICES 25°B 15 tháng 05 

















Nhìn lên những chòm sao % 161 


htfp://tieulun.hopto.org 





STT 


TÊN KHOA HỌC 
(LATIN) 


TÊN ANH 


TÊN PHÁP 





31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 


92 
53 
94 
55 
56 
97 
58 
59 
60 





Corona Austrina 
Corona Borealis 
Corvus 
Crater 

Crux 

Cygnus 
Delphinus 
Dorado 
Draco 
Equueleus 
Eridanus 
Fornax 
Gemini 

Grus 
Hercules 
HorologIum 
Hydra 

Hydrus 

lndus 

Lacerta 

Leo 

Leo minor 
Lepus 

Libra 

Lupus 

Lynx 

Lyra 

Mensa 
Microscopium 
Monoceros 


Southern Crown 
Northern Crown 
The Crow 

The Cup 

The Cross 

The Swan 

The Dolphin 

The Goldfish 
The Dragon 

The Colt 

The River 

The Furnace 
The Twin 

The Crane 
Herculle 

The Clock 

The Sea Serpent 
The Water Serpent 
The Indian 

The Lizard 

The Lion 

The Little Lion 
The Hare 

The Scales 

The Wolf 

The Lynx 

The Lyre 

The Table Mountain 
The Microscope 
The Unicorn 


Cour Australe 
D_N Couroune 
Corbeau 
Coupe 

Croix 

Cygne 
Dauphin 
Poison rouge 
Dragon 
P_cheval 
Eridan 
Fournaise 
Gemeau 

Grue 

Hercule 
Orloge 

Hydre 

Eau derpent 
lndien 

Lézard 

Lion 

P_lion 

Lievre 
Balance 

Loup 

Lynx 

Lyre 
TableMontagne 
Microscope 
Licorne 





162 *% Trần Thời 


htfp://tieulun.hopto.org 














HÁN VIỆT TÊN VIỆT NAM VĨ Độ 21g TRÊN 
KINH ĐỘ 

Nam Miện VƯƠNG MIỆN P. NAM 401N 15 tháng 08 
Bắc Miện VƯƠNG MIỆN P. BẮC 30°B 30 tháng 06 
Điểu Nha CON QUA 20N 10 tháng 05 
Cự Tước CÁI LY 20N 25 tháng 04 
Nam Thập NAM TÀO 60N 10 tháng 05 
Bắc Thập THIÊN NGA 45°B 10 tháng 09 
Hải Đồn CÁ HEO 15°B 15 tháng 09 
Kim Ngư CÁ VÀNG 60N 20 tháng 01 
Thiên Long CON RÔNG 65°B 20 tháng 07 
Tiểu Mã NGỰA CON 10 20 tháng 09 
Trường Giang | CON SÔNG 30N | 05 tháng 01 
Thiên Lô CÁI BẾP 30°8 15 tháng 12 
Song Nam ANH EM SINH ĐÔI 25 20 tháng 02 
Thiên Hạc CHIM SÊU 45°N 10 tháng 10 
Vũ Tiên HẸC-QUYN 30°B 25 tháng 07 
Thời Chung ĐÔNGHÔ _ 501N 10 tháng 01 
Trường Xà RĂN BIẾN 3 ĐẦU 25N 20 tháng 04 
Thủy Xà RĂN NƯỚC 75°N 10 tháng 12 

NGƯỜI DA ĐỎ 55N | 25 tháng 09 
Hát Hổ RĂN MỐI 45°B 10 tháng 10 
Đại Sư SƯ TỬ 15° 10 tháng 04 
Tiểu Sư SƯ TỬ NHỎ 35° 10 tháng 04 
Thiên Thố CON THỎ 201N 25 tháng 01 
Thiên Xứng CÁI CÂN 15°N 20 tháng 06 
Sài Lang CHÓ SÓI 45°N 20 tháng 06 
Linh Miêu MÈO RỪNG 55°B 05 tháng 03 
Thiên Cầm CÂY ĐÀN 35 15 tháng 08 
Sơn Ấn NÚI MẶT BÀN 75N | 30 tháng 01 

KÍNH HIẾN VI 35°N 20 tháng 09 

KỲ LÂN 05°N 20 tháng 02 











Nhìn lên những chòm sao % 163 


htfp://tieulun.hopto.org 




















STT TÊN KHOA HỌC TÊN ANH TÊN PHÁP 
(LATIN) 
61 Musca The Fly Mouche 
62 Norma The Level Horizontal 
63 Octans The Octant Octant 
64 Ophiuchus The Serpent Bearer Ophiuchus 
65 Orion The Giant Hunter Orions 
66 Pavo The Peacock Paon 
G7 Pegasus The Flying Horse Pégase 
68 Perseus Perseus Persée 
69 Phoenix The Phoenix Phénix 
70 Pictor The Easel Chevalet 
71 Pisces The Fisher PoIssons 
72 Piscis Austrinus The Southern Fish Poissons Austra 
73 Pleiades The Seven Falry 
Puppis The Stern (Argo) 
74 PyxIs The Compass Compas 
75 Reticulum The Net Filet 
76 Sagitta The Arrow Fleche 
77 Sagitarius The Archer Sagittaire 
78 Scorpius The Scorpion Scorpion 
79 Sculptor The Sculptor Sculptée 
80 Scutum The Shield Bouclier 
81 Serpens The Serpent Serpent 
Caput Head Tête 
Cauda Tail Queue 
82 Seutum 
83 Sex†ans The Sextant Sextant 
84_ | Taurus The Bull Taureau 
85 Telescoplum The Telescope Télescope 
86 Triangulum The Triangle Triangles 
87 Triangul. Australe The South. Triangle Triangles Aust. 
88 Tucana The Toucan Toucané 
89 Ursa major The Great Bear G_ourse 
90 Ursa minor The Little Bear P_ ourse 
Vela The Sails (Argo) 
91 Virgo The Virgin Vierge 
92 Volans The Flying Fish Mouche Poiss. 
93 Vulpecula The Fox Renard 





htfp://tieulun.hopto.org 


























HÁN VIỆT TÊN VIỆT NAM VĨ ĐỘ 21g TRÊN 
KINH ĐỘ 

Thương Nhặng | CON RUÔI 70N 10 tháng 05 

Củ Xích THƯỚC THỢ 50°N 05 tháng 07 

KÍNH BÁT PHÂN 85N | 20 tháng 09 

Xà Phu NGƯỜI GIỮ RẮN 05B 25 tháng 07 

Lạp Hộ CHIẾN SĨ ORION 05° 25 tháng 01 

Khổng Tước CON CÔNG 65°N 25 tháng 08 

Thiên Mã NGỰA BAY 25° 20 tháng 10 

Anh Tiên DŨNG SĨ PÉC-XÊ 50°B 25 tháng 12 

PHƯỢNG HOÀNG 50°N 20 tháng 11 

Hội Giá GIÁ VẼ 60°N 20 tháng 01 

SONG NGƯ 05°B 10 tháng 11 

NAM NGƯ 30°N 10 tháng 10 

Thất Nữ THẤT NỮ 05°B 05 tháng 01 

Thuyền Vĩ ĐUÔI TÀU ARGO 30°N 25 tháng 02 

LA BÀN 35°N 15 tháng 03 

Võng Cổ LƯỚI CÁ 60”N 30 tháng 12 

Thiên Tiễn MŨTÊN _ 15 30 tháng 08 

CUNG THỦ THÂN MÃ 30°N 20 tháng 08 

Hồ Cáp BÒCAP _ 35N | 20 tháng 07 

Ngọc Phu NHÀ ĐIÊU KHẮC 35°N 10 tháng 11 

Thuẫn Bài CÁI KHIÊN 10°N 15 tháng 08 
Cự Xà CON RĂN 85°N 

Đầu 10°B 30 tháng 06 

Đuôi 10°N 05 tháng 08 

Lục Phân kính | KÍNH PHÓNG ĐẠI 85°N 05 tháng 04 

Kim Ngưu BÒ TÓT 2018 15 tháng 01 

Viễn Vọng kính | KÍNH THIÊN VĂN 50°N 25 tháng 08 

TAM GIÁC 308 05 tháng 12 

TAM GIÁC P. NAM 65°N 05 tháng 07 

Cự Chủy CHIM HÔNG HOÀNG 60N | 05 tháng 11 

Đại Hùng GẤU LỚN 55° 20 tháng 04 

Tiểu Hùng GẤU NHỎ 90°B 25 tháng 06 

Thuyền Phàm _ | BUÔM TÀU ARGO 50°N 25 tháng 03 

Xử Nữ NỮ ĐÔNG TRINH 10°N 25 tháng 05 

Phi Ngư CÁ CHUÔN 70N 01 tháng 03 

Hồ Ly CON CÁO 20°B 10 tháng 09 





http://tieulun.hopto.org 





SO SÁNH KÍCH THƯỚC MỘT SỐ VÌ SAO 
II1098765432 Đườns bán kính Mặt Trời = I 














166 % Trần Thời 


hftp://tieulun.hopto.org 


Nếu quý vị và các bạn trẻ nào có nhu cầu: 

-_ Sưu tâm các Bản đồ Sao cỡ lớn? 

- Thắc mắc một số chỉ tiết trong tài liệu này? 

-_ Trang bị các loại băng hình (VCD) hướng dẫn những kỹ năng 
như: Nút dây, Dựng lều, Cấp cứu thủy nạn, Semaphore, 
Sơ cấp cứu, Nghi thức Đội TNTP, Lễ Kết nạp Đội, Múa 
tập thể Đội, Mô hình cổng trại, Hướng dẫn cắt chữ... 

- - Cần trao đổi mọi vấn đề về các kiến thức kỹ năng dã ngoại? 

- Mời giảng viên tập huấn về kỹ năng sinh hoạt thanh thiếu 
niên cho đơn vị mình? 

-_ Thuê lều bạt để đi cắm trại với giá cả ưu đãi? 


Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với người viết theo địa chỉ: 
TRẦN THỜI (Trương Ngọc Thời) 
30-30B Xô Viết Nghệ Tĩnh - Phường 19 - Quận Bình Thạnh 
- TP. Hồ Chí Minh 
ĐT: 08-8405029 -Fax: 08-88405029 
DĐ: 0908108425 
Email: tranthoi@yahoo.com hoặc troithan@gmail.com 
Quý vị và các bạn sẽ được đáp ứng đầy đủ những nhu cầu và 
thông tin cần thiết. Xin cảm ơnl 


Nhìn lên những chòm sao 167 


htfp://tieulun.hopto.org 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 
*% The Book of Popular Science. 
*% S†ars. 
* Giáo trình Thiên Văn Đại Cương - NXB ĐH&THCN. 


*% The World Book Encyclopedia (Tự điển Bách Khoa Toàn 
Thư Thế Giới). 

* Những Vì Sao và những Hành Tinh - NXB Đồng Nai. 

% Thần Thoại Hy Lạp - Nguyễn Văn Khỏa - NXB Đại Học & 
THCN. 

% Tìm hiếu Hệ Mặt trời - Nguyễn Hữu Danh - NXB Giáo Dục. 


* Huyền thoại các Chòm sao - Phan Văn Đồng & Đặng Thanh 
Hải - NXB Giáo Dục. 


168 * Trần Thời 


htfp://tieulun.hopto.org 


Mục lục 





SƠ NÉT VỀ NHỮNG KÝ HIỆU DÙNG CHO NHỮNG CHÒM SAO 7 
MẪU TỰ HY LẠP 9 
Những chòm sao xoay quanh Cực Bắc 10 
CHÒM SAO GẤU LỚN (ĐẠI HÙNG) 11 
CHÒM SAO GẤU NHỎ (TIỂU HÙNG) 20 
CHÒM SAO CON RỒNG (THIÊN LONG) 22 
CHÒM SAO HOÀNG HẬU 25 
CHÒM SAO ÔNG VUA 26 
CHÒM SAO MÈO RỪNG 28 
CHÒM SAO HƯƠU CAO CỔ 29 
Mười hai chòm sao trên đường Hoàng Đới 30 
CHÒM SAO CON CỪU 32 
CHÒM SAO BÒ TÓT 35 
CHÒM SAO SONG NAM 38 
CHÒM SAO CON CUA 41 
CHÒM SAO SƯ TỬ 43 
CHÒM SAO NỮ ĐỒNG TRINH 45 
CHÒM SAO CÁI CÂN (THIÊN XỨNG) 48 
CHÒM SAO BÒ CẠP 50 
CHÒM SAO CUNG THỦ THẦN MÃ 55 
CHÒM SAO DÊ BIỂN (HẢI DƯƠNG) 58 
CHÒM SAO BẢO BÌNH (THỦY THẦN) 60 
CHÒM SAO SONG NGƯ 63 
Những chòm sao được thấy vào quý 1 (Ở Việt Nam) 65 
CHÒM SAO CHIẾN SĨ 68 
CHÒM SAO CHÓ LỚN (ĐẠI CẨU) 76 
CHÒM SAO CHÓ NHỎ (TIỂU CẨU) 78 
CHÒM SAO NGỰ PHU 79 


Nhìn lên những chòm sao % 169 


http://tieulun.hopto.org 


CHÒM SAO THẤT NỮ 82 


CHÒM SAO CON THỎ 87 
CHÒM SAO BỒ CÂU 88 
CHÒM SAO DAO GĂM 89 
CHÒM SAO ĐỒNG HỒ 90 
CHÒM SAO GIÁ VẼ 91 
CHÒM SAO KỲ LÂN 92 
CHÒM SAO LA BÀN 93 
Những chòm sao được thấy vào quý 2 95 
CHÒM SAO NGƯỜI CHĂN 97 
CHÒM SAO RẮN BIỂN 99 
CHÒM SAO TÓC BÀ BERENICES 101 
VƯƠNG MIỆN PHƯƠNG BẮC (CÁI THÚNG) 102 
CHÒM SAO CÁI LY 104 
CHÒM SAO CHÓ SÓI 106 
CHÒM SAO COM PA 107 
CHÒM SAO CON QUA 108 
CHÒM SAO CON RUỒI 110 
Những chòm sao được thấy vào quý 3 111 
CHÒM SAO THIÊN NGA 113 
CHÒM SAO CÂY ĐÀN 115 
CHÒM SAO BÀN THỜ 118 
CHÒM SAO HIỆP SĨ HERCULES (HẸC-QUYN) 118 
CHÒM SAO NGƯỜI GIỮ RẮN VÀ CON RẮN 122 
CHÒM SAO THẦN ƯNG 123 
CHÒM SAO CÁ HEO 124 
CHÒM SAO MŨI TÊN 126 
CHÒM SAO KÍNH THIÊN VĂN 126 
CHÒM SAO KÍNH HIẾN VI 127 
CHÒM SAO THỔ DÂN DA ĐỎ 128 
CHÒM SAO THẦN TÌNH ÁI 129 


170 *% Trần Thời 


http://tieulun.hopto.org 


Những chòm sao được thấy vào quý 4 150 





CHÒM SAO CÁ VOI 132 
CHÒM SAO THIÊN MÃ 133 
CHÒM SAO CÔNG CHÚA ANDROMEDA 136 
CHÒM SAO DŨNG SĨ PERSEUS 137 
CHÒM SAO BẾP LÒ 139 
CHÒM SAO NAM NGƯ 140 
CHÒM SAO RẮN MỐI 141 
Những chòm sao xoay quanh cực Nam 142 
CHÒM SAO NAM TÀO 144 
CHÒM SAO CON TÀU ARGO 144 
CHÒM SAO CON CÔNG 145 
CHÒM SAO QUÁI NHÂN MÃ 146 
CHÒM SAO CÁ VÀNG 150 
CHÒM SAO CHIM HỒNG HOÀNG 151 
CHÒM SAO TẮC KÈ 152 
Phụ lục 153 
SỰ DỊCH CHUYỂN CỦA TRỤC TRÁI ĐẤT 154 
20 NGÔI SAO GẦN NHẤT 155 
20 NGÔI SAO SÁNG NHẤT 156 
NHIỆT ĐỘ VÀ KÍCH THƯỚC CỦA NHỮNG SAO ĐẶC BIỆT 159 
BẢNG DANH MỤC CÁC CHÒM SAO 161 
SO SÁNH KÍCH THƯỚC MỘT SỐ VÌ SAO 166 


Nhìn lên những chòm sao % 171 


http://tieulun.hopto.org 


Nhìn lên những chòm sao 


Trần Thời 


Chịu trách nhiệm xuất bản: Ts. Quách Thu Nguyệt 


Biên tập: Đúc Thiện 
Bìa: Bùi Nam 
Sỏa bản in: Quốc Cường 
Kỹ thuật vi tính: Mai Khanh 
NHÀ XUẤT BẢN TRẺ 


161B Lý Chính Thắng - Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh 
ĐT: 9316289 - 9316211 - 8465595 - 8465596 - 9350973 

Fax: 84.8.8437450 - E-mail: nxbtre@ hem.vnn.vn 

Website: http://www.nxbtre.com.vn 


CHI NHÁNH NHÀ XUẤT BẢN TRẺ TẠI HÀ NỘI 
20 ngõ 91, Nguyễn Chí “hanh, Quận Đống Đa - Hà Nội 
TL & Fax: (04) 7734544 

E-mail: vanphongnxbtre®@ hn.vnn.vn 


http://tieulun.hopto.org 








